VỤ ÁN MINH SỬ 


Nguyễn Duy Chính 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Nguyễn Duy Chính 
VỤ ÁN MINH SỬ 


VĂN TỰ NGỤC 

LILIL 

Nguyên Duy Chính 

Suốt 5000 năm lịch sử, không hiếm những dân tộc ở bên 
ngoài xâm chiếm Trung Nguyên, có khi thất bại, có khi thành 
công và nhiều lần họ còn xây dựng nên những triều đại 
oanh liệt hơn chính dân bản địa. Triều đại không phải là Hán 
tộc sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa là nhà Chu từ hơn một 
nghìn năm trước T.L., kế tiếp là người Khất Đan (Liêu 947- 
1125), người Nữ Chân (Kim 1122-1234), rồi người Mông Cổ 
(Nguyên 1271-1368) và gần nhất là người Mãn Châu (Thanh 
1644-1912). 

Người Trung Hoa quan niệm Trung Quốc là tâm điểm của thế 
giới và những dân tộc khác ở chung quanh như những vòng 
tròn đồng tâm phải thần phục một vị con trời (Thiên Tử) là 
người được thượng đế ủy thác xuống trần để cai trị thiên hạ 
(dưới gầm trời). Từ vũ trụ quan đó, họ đã tự cho mình cái sứ 
mệnh thiêng liêng (thiên mệnh) khai hóa những dân tộc 
khác mà họ gọi là di địch, man rợ[1] là một dạng chư hầu, 
thần phục thiên tử như những vì sao chầu về ngôi Đế Tọa và 
theo đuổi một đường lối ngoại giao mà người Tàu gọi là ky 
mi ([II - lỏng dây cương) theo kiểu dây mềm buộc chặt. 
Đường lối ngoại giao đó được thực hiện dưới nhiều hình thức 
như cưới gả, tặng vật, ban chức tước, có khi nhận làm thân 
tộc xưng anh gọi em và cũng có khi phải triều cống ngược 


lại cho họ (chẳng hạn triều Tống). Cũng có khi họ dùng 
chính sách lấy rợ nọ kiểm chế rợ kia, dùng dân tộc này 
chống lại kẻ thù khác. Chính sách đó cũng được triều đình 
Việt Nam bắt chước để đối phó với một số tiểu quốc và 
những sắc dân thiểu số vùng cao nguyên nhưng lại chuốc 
phải thất bại một cách chua cay khi một số nhà nho đem ra 
áp dụng với người Pháp. 

Những triều đại do các dân tộc từ bên ngoài vào luôn luôn 
tạo nên những đối kháng mãnh liệt mà kết quả phần lớn là 
đẫm máu kẻ bị cai trị. Đối với nhà cầm quyền, biện pháp 
thông dụng nhất là dùng bạo lực để trấn áp, để tiêu diệt, 
còn đối với kẻ bị trị thì việc dùng văn chương để phúng 
thích, mỉa mai... Đường lối chống đối đó chỉ là hình thức tiêu 
cực và cũng là một món võ khí của kẻ yếu. Và vì thế những 
vụ tàn sát vì văn chương đã xảy ra rất nhiều, không phải chỉ 
vào thời những hôn quân bạo chúa mà hầu như mỗi khi khởi 
đầu một triều đại đều ít nhiều có những vụ Văn Tự Ngục. 
Những vụ án đó có nhiều nguyên do, từ nhu cầu củng cố 
quyền hành của tân triều, đến những thanh trừng trong nội 
bộ, hoặc có khi vì tính đa nghi, những vụ bạo động của dân 
chúng khi gặp thiên tai, hạn hán châm ngòi cho những vụ 
trấn áp. 

Văn Tự Ngục là tên mà các sử gia gọi vụ án Minh Sử được kể 
lại khá chi tiết trong chương mở đầu của bộ truyện dài võ 
hiệp Lộc Đỉnh Ký: 

“Ở phía tây Chiết Giang là ba phủ Hàng Châu, Gia Châu, Hồ 
Châu nằm bên bờ Thái Hồ, địa thế bằng phẳng, đất đai màu 
mỡ, sản xuất nhiều thóc gạo tơ tằm. Huyện đứng đầu ở Hồ 


Châu là Ngô Hưng, đời Thanh chia làm hai huyện Ô Trình, 
Qui An. Nơi đó vốn là chốn văn chương chữ nghĩa, xưa nay 
lắm danh sĩ xuất thân, đời nhà Lương có Thẩm Ước chia 
tiếng Trung Quốc ra làm bốn thanh bình thượng khứ nhập, 
đời Nguyên thì có Triệu Mạnh Phủ cả thư lẫn họa đều đứng 
đầu, hai người đều từ Hồ Châu mà ra. Đương địa lại sản xuất 
bút nổi tiếng, bút Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên 
Thành, nghiên Đoan Khê Triệu Khánh là những món thiên hạ 
trì danh trong văn phòng tứ bảo[2I]. 

Phủ Hồ Châu có trấn Nam Tầm, tuy tiếng chỉ là một trấn 
nhưng so với những châu huyện tâm thường còn lớn hơn 
nhiều. Trong trấn phú hộ rất đông, trong đó có một gia tộc 
nổi tiếng họ Trang. Nhà phú hộ họ Trang tên là Trang Duẫn 
Thành, sinh được mấy người con, trưởng tử tên là Đình Long, 
thích đọc thi thư từ nhỏ, kết giao rất đông đảo danh sĩ Giang 
Nam. Đến đời Thuận Trị, Trang Đình Long vì đọc sách quá 
nhiều nên đột nhiên bị lòa, đã tìm đủ loại danh y nhưng 
không sao chữa khỏi, trong lòng uất ức không vui. 

Một hôm kia, có một thanh niên họ Chu ở gần bên đem tới 
một bộ thủ cảo[3], nói là di cảo của tổ phụ Chu tướng quốc 
muốn dùng làm vật thế chân để mượn vài trăm lượng bạc. 
Họ Trang xưa nay vốn khẳng khái, vẫn thường giúp đỡ con 
cháu Chu tướng quốc, nay đến mượn tiền cũng không cần 
phải lấy vật gì cầm cố. Thế nhưng thanh niên họ Chu kia nói 
rằng sau khi mượn tiền rồi sẽ đi xa, nếu bộ di cảo này đem 
theo trong người e rằng thất lạc, còn để ở nhà thì lại không 
yên tâm nên muốn giữ tại nhà họ Trang. Trang Duẫn Thành 
nghe thế mới bằng lòng. 


Sau khi gã họ Chu đi khỏi, Trang Duẫn Thành muốn con đỡ 
buồn mới sai những người có chút chữ nghĩa trong nhà đọc 
sách đó cho con nghe. Bộ Minh Sử Cảo của Chu Quốc Trinh 
phần lớn đã in ra thành sách lưu truyền nhân thế. Thế 
nhưng lần này người cháu ông ta đem đến nhà họ Trang để 
cầm là nhiều thiên liệt truyện viết sau cùng. Trang Đình 
Long nghe đọc mấy hôm cảm thấy hứng thú đột nhiên nghĩ 
ra: “Xưa kia Tả Khâu Minh cũng lòa đôi mắt, vậy mà chỉ viết 
một bộ Tả Truyện nên tiếng để muôn đời. Ta hiện nay mắt 
cũng mù, nhàn cư không có việc gì làm, sao không viết một 
bộ sử để lưu truyền hậu thế?”. 

Con nhà đại phú làm chuyện gì cũng dễ dàng. Y có hứng làm 
chuyện đó lập tức mời ngay mấy người học thức đến đem bộ 
Minh Sử Cảo đó từ đầu đến cuối đọc cho y nghe một lượt, 
thấy chỗ nào cần thêm vào, chỗ nào cần bỏ bớt liền nói ra 
để cho tân khách chép lại. 

Thế nhưng nghĩ bụng mắt mình đã lòa rồi không còn thể nào 
đọc hết các sách vở được nữa, bộ Minh Sử này soạn ra nếu 
còn nhiều chỗ sai lầm thì đã chẳng được tiếng tăm gì mà lại 
làm trò cười cho thiên hạ thành thử y không ngại bỏ tiền bạc 
mời những danh sĩ hồng nho, hết sức sửa sang để sao tận 
thiện tận mỹ mới vừa lòng. Nếu có những bậc đại học vấn 
tiền tài không thể mua chuộc được, Trang Đình Long lại khẩn 
khoản nhờ người khác, dùng lời lẽ nhún nhường mời mọc. 
Đất Thái Hồ vốn dĩ nhiều danh sĩ, được Trang gia mời đến, 
phần vì thương y mù lòa cảm kích tấm lòng thành, hai nữa 
việc giúp một tay tu bổ Minh Sử cũng là một việc tốt nên 
hầu hết đều đến nhà họ Trang làm khách dăm bữa nửa 


tháng, hoặc giúp việc sửa lại những sai lầm, hoặc thêm bớt 
cho thêm văn vẻ, hoặc chép giùm một vài chương. Thành 
thử bộ Minh Sử đó quả là tập trung được nhiều đại thủ bút. 
Cuốn sách làm xong chưa bao lâu thì Trang Đình Long tạ 
thế. 

Trang Duẫn Thành thương xót đứa con bạc mệnh nên lập tức 
lo việc in ra. Đời Thanh muốn in một quyển sách quả không 
phải dễ mà phải gọi thợ khắc thành mộc bản, lúc ấy mới in 
thành sách được. Bộ Minh Sử đó rất dày, tiền công khắc bản 
gỗ và ¡in ấn rất tốn kém. Thế nhưng nhà họ Trang lắm bạc 
nhiều tiền, lập tức dọn ngay mấy căn phòng lớn làm xưởng 
việc, gọi thêm thợ chỉ mấy năm sau sách đã in xong. Cuốn 
sách đó có nhan đề là Minh Thư Tập Lược, người soạn là 
Trang Đình Long, lại mời danh sĩ Lý Lệnh Triết đề tựa. Tất cả 
những người đã từng giúp đỡ hoàn thành cuốn sách đều 
được in ở đầu, nào là Mao Nguyên Minh, Ngô Chi Minh, Ngô 
Chi Dung, Lý Nhưng Đào, Mao Thứ Lai, Ngô Sở, Đường 
Nguyên Lâu, Nghiêm Vân Khởi, Tưởng Lân Trưng, Vi Kim 
Hựu, Vi Nhất Viên, Trương Tuấn, Đổng Nhị Dậu, Ngô Viêm, 
Phan Sanh Chương, Lục Kỳ, Tra Kế Tá, Phạm Tương... tổng 
cộng cả thảy mười tám danh sĩ. Trong sách cũng ghi là bộ 
này căn cứ thêm bớt vào bản nháp của Chu thị mà thành, có 
điều Chu Quốc Trinh là tướng quốc nhà Minh, danh tiếng quá 
lớn nên không tiện để thẳng tên nên chỉ nói lập lờ là “Chu 
thị nguyên cảo”. 

Minh Thư Tập Lược qua biết bao nhiêu tay danh sĩ học giả 
sửa đổi chọn lựa nên quả cực kỳ đầy đủ, mạch lạc khúc 
chiết đâu ra đấy, văn chương lại chau chuốt thanh nhã, in ra 


rồi rất được người trong sĩ lâm tán thưởng. Trang gia lại cốt 
để được tiếng tăm nên giá bán thật hạ. Trong nguyên cảo 
mỗi khi nhắc đến người Mãn Châu, vốn dĩ không thiếu gì 
những đoạn chê bai, người tu đính đều đem bỏ đi hết nhưng 
những đoạn tán dương triều Minh không thể không có.Lúc 
đó nhà Minh mất chưa lâu, người đọc sách dạ hoài cố quốc 
nên sách in ra ai nấy đều mát lòng mát dạ, tên tuổi của 
Trang Đình Long nổi như cồn khắp Giang Nam, Giang Bắc. 
Trang Duẫn Thành tuy đau lòng nhưng thấy con người tuy 
mất nhưng danh vẫn còn, cũng thấy an ủi cho tuổi già. 

Thế nhưng vào thời loạn, tiểu nhân đắc chí khiến người quân 
tử gặp tai ương. Tri huyện Qui An ở Hồ Châu tên là Ngô Chỉ 
Vinh, làm quan tham lam chẳng kể gì đến phép nước, trăm 
họ hận y tận xương tủy, khiến cho có người tố cáo nên bị 
triều đình cách chức. Ngô Chi Vinh làm tri huyện Qui An tuy 
bòn rút được đến trên vạn lạng bạc nhưng khi lệnh cách 
chức xuống rồi, y chạy đôn chạy đáo khắp nơi để khỏi bị tù 
tội nên bao nhiêu tiền bạc tích cóp được đều hết nhẫn, đến 
cả gia nhân cũng bỏ đi đâu không biết. 

Y quan chức lẫn tiền bạc đều chẳng còn, chỉ còn cách đến 
các nhà có máu mặt tả oán, than rằng làm quan thanh 
bạch, nay bị về vườn, chẳng còn đồng xu dính túi để ăn 
đường nên không thể nào qui cố hương được. Những phú hộ 
đó chẳng muốn rầy rà, nên ai cũng cho y ít nhiều, kẻ mười 
lạng người tám lượng. Khi y đến nhà họ Chu, chủ nhân Chu 
Hựu Minh vốn là người chính nhân quân tử, ghét kẻ ác như 
kẻ thù, đã chẳng cho đồng nào thì chớ lại mắng cho một 
trận, bảo là các hạ làm quan, bách tính trăm điều khổ sở, họ 


Chu này dù có tiền thì cũng đem đi giúp cho những người bị 
các hạ hút máu hút mủ còn hơn. Ngô Chi Vinh tuy giận lắm 
nhưng cũng chẳng làm gì được, y bị cách chức rồi, quyền 
không mà thế cũng không, đâu có dám cà khia với một phú 
gia bát ăn bát để? Sau đó y bèn nuốt hận đi sang bái phỏng 
Trang Duẫn Thành. 

Trang Duẫn Thành bình thời chỉ kết giao với thanh lưu danh 
sĩ, vẫn chẳng coi bọn quan lại vào đâu, thấy y đến mè nheo, 
cười nhạt một tiếng, thí cho y một lượng bạc nói: 

- Cái thứ người như các hạ, đúng ra một lượng cũng chẳng 
đáng cho, có điều nhân dân Hồ Châu chỉ mong các hạ đi 
sớm ngày nào khuất mắt ngày ấy, cho một lượng để cút 
sớm một khắc, cũng là điều hay. 

Ngô Chi Vinh trong bụng tức lắm, liếc qua thấy trên bàn có 
để một bộ Minh Thư Tập Lược, nghĩ thâm: “Tên họ Trang này 
tính thích phỉnh phờ, người ta chỉ cần khen bộ Minh Thư Tập 
Lược này vài câu là lập tức đem tiền dâng ngay, không hề 
ngần ngại”. Y bèn cười cầu tài nói: 

- Trang ông hậu tứ, không nhận thì không cung kính. Huynh 
đệ hôm nay từ biệt Hồ Châu, điều đáng tiếc nhất là không 
mang được một bộ Hồ Châu chỉ bảo về quê để cho những kẻ 
cô lậu quả văn nơi tệ hương được mở mắt. 

Trang Duẫn Thành hỏi lại: 

- Cái gì mà gọi là Hồ Châu chi bảo? 

Ngô Chi Vinh cười đáp: 

- Trang ông quả là khiêm tốn quá! Trong chốn sĩ lâm, ai ai 
cũng đều tấm tắc, lệnh lang Đình Long công tử thân bút 
soạn ra bộ Minh Thư Tập Lược, sử tài, sử thức, sử bút cả ba 


điều tự cổ đến nay hiếm ai hơn được, Tả Mã Ban Trang, đó là 
cổ kim lương sử tứ đại gia. Hồ Châu chi bảo chính là bộ Minh 
Sử do lệnh lang thân bút soạn ra chứ còn gì nữa. 

Ngô Chi Vinh nhắc đi nhắc lại “do chính lệnh lạng soạn ra” 
khiến Trang Duẫn Thành nghe mà như nở hoa trong bụng. 
Ông biết rõ bộ sử này nào có phải do chính con mình “thân 
bút” đâu, trong lòng không khỏi áy náy nhưng Ngô Chi Vinh 
nói thế quả là gãi đúng chỗ ngứa, nghĩ thầm: “Ai ai cũng bảo 
gã này tham lam, là một tên tiểu nhân hèn hạ, hóa ra y 
cũng là người đọc sách có chút kiến thức. Thì ra bên ngoài 
người ta bảo tập sách của Long nhi là Hồ Châu chỉ bảo, bây 
giờ ta mới nghe lần đầu”. 

Trang ông mặt mày tươi rói nói: 

- Vinh ông nói gì mà Tả Mã Ban Trang, cổ kim tứ đại lương 
sử, huynh đệ có điều chưa rõ, mong được chỉ giáo. 

Ngô Chỉ Vinh thấy Trang Duẫn Thành dịu hẳn lại, biết rằng 
cá đã cắn câu, trong bụng mừng thầm, liền đáp: 

- Trang ông chẳng nên quá khiêm tốn. Tả Khưu Minh soạn Tả 
Truyện, Tư Mã Thiên soạn Sử Ký, Ban Cố soạn Hán Thư đều 
là những danh tác truyền từ nghìn xưa, thế nhưng sau Ban 
Cố, đại sử gia chẳng còn ai nữa. Âu Dương Tu soạn Ngũ Đại 
Sử, Tư Mã Quang soạn Tư Trị Thông Giám, văn chương tuy 
xuất sắc nhưng tài ba, kiến thức có phần chưa đủ. Mãi đến 
thời thịnh thế nhà Đại Thanh ta, lệnh lang thân bút soạn ra 
một bộ Minh Thư Tập Lược bừng bừng như thế mới có được 
người cùng Tả Khưu Minh, Tư Mã Thiên, Ban Cố ba vị tiền bối 
tịnh giá tể khu, thành thử người đời mới có câu “Tứ Đại 
Lương Sử, Tả Mã Ban Trang”. 


Trang Duẫn Thành cười híp cả mắt, hai tay xoắn tít lại luôn 
mồm: 

- Nói quá thôi! Nói quá thôi! Cái câu Hồ Châu chi bảo quả là 
không dám nhận. 

Ngô Chi Vinh nghiêm mặt nói: 

- Cái gì mà không dám nhận? Bên ngoài ai ai cũng nói: Trong 
Hồ Châu tam bảo sử, lụa và bút thì Trang sử đứng đầu. 

Tơ tằm và bút lông của Hồ Châu là hai đặc sản nổi danh, 
Ngô Chi Vinh tuy phẩm hạnh bết bát nhưng được cái nhanh 
mồm nhanh miệng, xuất khẩu thành chương, ghép ngay 
Trang sử chung với Hồ ti, Hồ bút, Trang Duẫn Thành nghe 
thế hết sức vừa lòng. 

Ngô Chi Vinh lại tiếp: 

- Huynh đệ đến quí xứ làm quan, hai bàn tay trắng chẳng tơ 
hào gì. Hôm nay đành muối mặt đến xin Trang ông một bộ 
Minh Sử để đem về làm bảo vật truyền gia, sau này con 
cháu nhà họ Ngô ngày đêm dùi mài, may ra tài nghệ kiến 
thức tiến triển, làm rạng rỡ cho tổ tiên, âu cũng là nhờ hậu 
tứ của Trang ông. 

Trang Duẫn Thành cười đáp: 

- Thế thì xin phụng tặng. 

Ngô Chi Vinh lại đẩy đưa thêm vài câu nữa, không thấy 
Trang Duẫn Thành tỏ ý gì khác, lại đem bộ Minh Sử ra ca 
ngợi một hồi. Thực ra bộ sách đó y chưa đọc đến một trang, 
nên chỉ nói lòng vòng nào là sử tài cao siêu hiếm có, sử thức 
phong phú, trác tuyệt. 

Trang Duẫn Thành nói: 

- Vinh ông xin ngồi nán lại một chút. 


Nói xong đi vào hậu đường. Qua một lúc sau, một gia đỉnh 
bưng một cái bọc ra, để lên bàn. Ngô Chi Vinh thấy Trang 
Duẫn Thành chưa xuất hiện, vội vàng cầm cái bao lên nhắc 
nhắc thử, bao đó tuy to nhưng nhẹ hều, hiển nhiên bên 
trong chẳng có tiền bạc gì, trong lòng hết sức thất vọng. Một 
hồi sau, Trang Duẫn Thành trở lại đại sảnh, bưng cái bọc lên, 
Cười nói: 

- Vinh ông coi trọng thổ sản của chúng tôi quá vậy xin kính 
tặng. 

Ngô Chi Vinh tạ ơn, cáo từ đi ra, chưa đến khách điếm đã 
cho tay vào mò thử, quả nhiên là một bộ sách, một cuộn tơ 
tằm và vài mươi cây bút. Y mất bao nhiêu công lao miệng 
lưỡi, vẫn tưởng Trang Duẫn Thành ngoài bộ Minh Sử ra, thể 
nào cũng tặng thêm cho vài trăm lượng bạc, ngờ đâu món 
quà chỉ đúng có “Hồ Châu tam bảo” mà y thuận miệng bịa 
ra, bèn chửi thâm: “Con mẹ nó, cái bọn tài chủ ở Nam Tầm 
này đều tính khí nhỏ nhen. Âu cũng là tại mình nói sai, chứ 
nếu như nói Hồ Châu tam bảo là vàng bạc và Minh Sử thì có 
phải đã khá rồi không?'. 

Y hậm hực quay về khách điếm, cầm chiếc bao vứt toẹt lên 
bàn, rồi lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, giờ ăn của 
quán cũng qua rồi, y cũng không buồn gọi mang cơm lên, 
vừa buồn bực vừa đói lòng càng thêm day dứt nên không 
sao ngủ được, khi ấy mới cởi chiếc bao, lật bộ Minh Thư Tập 
Lược ra xem. Vừa xem được vài trang bỗng thấy ánh vàng 
lấp lánh, hóa ra có một lá vàng. Tim Ngô Chi Vinh đập thình 
thình, vội vàng đưa lên xem kỹ, chẳng phải vàng y thì là gì? 
Y vội vàng cầm lên giũ giũ, trong sách rơi ra đủ mười lá 


vàng, mỗi lá ít nhất cũng phải năm tiền, mười trương vàng 
lá ấy là năm lượng hoàng kim. Thời đó vàng quí, năm lượng 
vàng tính ra bằng bốn trăm lượng bạc. 

Ngô Chi Vinh mừng không đâu kể xiết, nghĩ thầm: “Lão họ 
Trang quả là giảo quyệt, y sợ mình xin bộ sách này rồi về 
quăng đi, không thèm mở ra, thành ra mới cài vàng lá vào 
trong sách, để nếu ai chịu đọc sách của con y thì người ấy 
có phúc nhặt được tiền. Đúng rồi, ta phải đọc vài trang học 
thuộc vài đoạn, sáng mai đến nhà y tạ y tặng vàng, tiện thể 
sẽ ca tụng văn chương thêm một chập nữa. Y sung sướng 
không chừng lại cho thêm vài lạng vàng nữa”. 

Y bèn khêu đèn cho sáng, mở sách ra đọc, đọc đến đời Vạn 
Lịch năm thứ bốn mươi bốn, Thái Tổ nhà Hậu Kim Nỗ Nhi 
Cáp Xích tức vị, quốc hiệu là Kim, niên hiệu Thiên Mệnh, đột 
nhiên hơi giật mình: “Năm Bính Thìn Vua Thái Tổ lên ngôi, từ 
năm đó trở đi, không còn dùng niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh 
nữa, phải dùng Thiên Mệnh nguyên niên mới phải”. 

Y tiếp tục đọc xuống dưới thấy năm Định Mão Kim Thái Tông 
tức vị rồi, trong sách vẫn để năm thứ bảy Thiên Khải đời 
Minh chứ không đề Đại Kim Thiên Thống nguyên niên. Từ 
năm Bính Tí trở đi nhà Hậu Kim đổi quốc hiệu là Thanh, cải 
niên Sùng Đức, vậy mà trong sách vẫn đề Sùng Trinh năm 
thứ chín chứ không chép là Đại Thanh Sùng Đức nguyên 
niên, năm Giáp Thân trong sách viết năm Sùng Trinh thứ 
mười bảy chứ không viết Đại Thanh Thuận Trị nguyên niên. 
Đến sau khi Thanh binh nhập quan rồi, năm Ất Dậu sách vẫn 
chép Long Võ nguyên niên, năm Đinh Hợi thì chép Vĩnh Lịch 
nguyên niên mà hai niên hiệu Long Võ, Vĩnh Lịch chẳng qua 


chỉ là của Đường Vương, Quế Vương, người viết sách rõ ràng 
tôn lên như những vị vua chính thống của Minh triều, chẳng 
coi Thanh triều vào đâu. Y đọc đến chỗ này, nhịn không nổi 
vỗ bàn kêu lên: 

- Phản tặc! Phản tặc! Rõ rành rành ra đây rồi! 

Y vỗ mạnh quá chiếc bàn rung rinh khiến ngọn đèn lật 
nghiêng, dầu sóng ra dính đầy bàn tay y. Trong đêm tối y 
chợt nghĩ ra, hết sức mừng rỡ như điên cuồng: “Cái này 
chẳng phải là ông trời cho mình một món hoạnh tài hay 
sao? Thăng quan phát tài cũng ở đây mà ra cả”. 

Y nghĩ thế trong lòng sướng quá bất giác kêu ầm lên. Bỗng 
nghe điếm tiểu nhị gõ cửa hỏi vọng vào: 

- Khách quan! Khách quan! Có chuyện gì thế? 

Ngô Chi Vinh cười đáp: 

- Không có gì cả. 

Y đốt đèn dầu lên, đọc lại một lần nữa. Tối hôm đó y đọc 
suốt tới khi gà gáy mới để nguyên quần áo lên giường nằm 
nhưng vì mới tìm thêm ra đến bảy tám chục chỗ văn tự cấm 
ky thành thử trong giấc mơ cũng vẫn thỉnh thoảng cười sằng 
sặc. 

Mỗi khi thay đổi một triều đại, niên hiệu của tân triều cực kỳ 
quan trọng rất dễ phạm cấm vì ngôn ngữ văn tự dễ khiến 
cho người ta nhớ lại cựu trào. Minh Thư Tập Lược chép 
chuyện đời Minh, dùng niên hiệu nhà Minh đúng ra không có 
gì sai quấy nhưng trong khi việc nghiêm cấm còn gay gắt thì 
chỉ sơ xẩy một chút cũng mang họa vào thân. Những người 
tham gia tu sử, đại đa số chỉ giúp vài quyển, chẳng ai đọc 
hết từ đầu chí cuối, lại thêm những ai giúp việc sửa đổi mấy 


quyển cuối là những người hận Thanh triều thấu xương, có 
ai chịu dùng niên hiệu Đại Thanh. Trang Đình Long là con 
nhà giàu có, hai mắt lại lòa không khỏi sơ xuất khiến cho kẻ 
tiểu nhân có dịp nước đục thả câu. 

Trưa hôm sau, Ngô Chi Vinh lập tức xuống thuyền đi về 
hướng đông đến Hàng Châu, ở trong khách điếm viết một lá 
thư cáo giác, kèm luôn bộ Minh Sử đưa vào trong phủ Tùng 
Khôi tướng quân. Y chắc mẩm Tùng Khôi khi nhận được lá 
thư rồi thể nào cũng gọi y vào gặp mặt. Khi đó người Mãn 
Châu tra xét những âm mưu phản nghịch rất nghiêm nhặt, 
ban thưởng rất hậu, y lập được công to như thế này, được 
phục chức làm quan thể nào cũng chắc, có khi còn thăng lên 
mấy cấp nữa. 

Ngờ đâu y ở tại khách điếm chờ đợi mỏi mòn, luôn đến hơn 
nửa năm, ngày ngày đến cửa phủ tướng quân nghe ngóng 
hỏi han nhưng chỉ như ném hòn đá xuống biển, chẳng thấy 
tăm hơi đâu cả. Về sau y bị những kẻ canh cửa trách mắng 
đuổi đi không cho y đến mè 

nheo nữa. 

Ngô Chi Vinh trong lòng bồn chồn, mấy lá vàng Trang Duẫn 
Thành tặng cho đã đổi ra bạc tiêu sạch rồi mà việc cáo giác 
chưa đi đến đâu cả, vừa buồn bực, lại vừa kinh ngạc. 

Hôm đó y lang thang trong thành Hàng Châu đi ngang qua 
nhà sách Văn Thông Đường mới đi vào định coi ké cho qua 
ngày giờ, thấy trên giá sách có bày ba bộ Minh Thư Tập 
Lược, nghĩ thầm: “Không lẽ những chỗ mình tìm thấy không 
đủ để làm tội Trang Duẫn Thành hay sao? Phải tìm thêm vài 
chỗ đại nghịch bất đạo khác, sáng mai viết thêm một bản 


cáo trạng trình lên phủ tướng quân lần nữa”. Tuần phủ Chiết 
Giang là người Hán, còn tướng quân là người Mãn Châu, y sợ 
tuần phủ không muốn gây ra vụ đại án văn tự ngục này nên 
định bụng sẽ cáo giác với tướng quân người Mãn. 

Y lật một bộ ra xem, mới coi vài trang đã hết hồn hết vía, 
chẳng khác gì rơi tọt vào một hầm nước đá, hoang mang vô 
định, không còn biết đâu vào đâu, bao nhiêu chỗ cấm ky 
trong sách tuyệt nhiên biến mất không thấy tăm hơi, từ khi 
Thái Tổ nhà Đại Thanh khai quốc trở về sau đều biến thành 
niên hiệu của Mãn Châu cả, đến cả việc Vệ đô đốc đánh vào 
Kiến Châu (thân thích của tổ tông nhà Mãn Thanh), cùng các 
nơi chép về Long Võ, Vĩnh Lịch cũng chẳng còn gì nữa. Thế 
nhưng văn chương từ trước tới sau đều liền lạc, những tranh 
sách đều mới tinh không thấy dấu vết gì tẩy xóa, không hiểu 
sao lại biến hóa ra thế này thực là hết sức quái lạ. 

Y tay cầm bộ sử đứng trong hiệu sách ngơ ngẩn như trời 
trồng, qua một hồi sau mới buột miệng kêu lên: 

- Đúng rồi! 

Y thấy bộ sách này ngoài bìa cũng như giấy bên trong đều 
mới tỉnh mới quay qua chủ tiệm hỏi kỹ thì ra nhà buôn từ Hồ 
Châu mới giao lại chỉ độ bảy tám ngày gần đây. Y nghĩ bụng: 
“Tên Trang Duẫn Thành kia ghê gớm thật! Quả đúng là “có 
tiền mua tiên cũng được”, y thu hồi sách cũ, in lại bản mới 
làm như sách vừa in xong, còn bao nhiêu sách cũ những 
đoạn cấm ky xé bỏ cả rồi. Ôi, không lẽ mình đành bỏ cuộc 
hay sao?”. 

Những gì Ngô Chi Vinh suy nghĩ quả đúng như thế. Thì ra 
Tùng Khôi tướng quân của Hàng Châu không biết chữ Hán, 


người sư gia trong phủ đọc được bản cáo giác của Ngô Chỉ 
Vinh ai nấy toát mồ hôi lạnh, biết rằng chuyện này liên quan 
cực kỳ lớn lao, cầm lá thư mà hai tay run bần bật. 

Người đề lại đó họ Trình, tên Duy Phiên, là người Thiệu Hưng 
tỉnh Chiết Giang. Thời hai triều Minh Thanh, đề lại trong các 
phủ huyện mười người đến chín là người Thiệu Hưng, thành 
thử hai chữ “sư gia” bao giờ cũng thêm “Thiệu Hưng” để 
thành “Thiệu Hưng sư gia”. Người đề lại đó học được kinh 
nghiệm của những người đi trước, thành thử làm việc đâu ra 
đấy cực kỳ chín chắn. Trong phủ quan mỗi khi có công văn 
đều do sư gia xem trước, đa số là văn thư từ các cấp hạ liêu 
đồng hương trình lên để khỏi có điều trách móc chê bai. 
Thành ra quan chức lớn nhỏ mới đáo nhiệm sở, cần nhất là 
phải bỏ tiền mua chuộc những vị đề lại Thiệu Hưng. Hai triều 
Minh Thanh tuy đất Thiệu Hưng không mấy người làm quan 
lớn thế nhưng lại thao túng bút mực hành chánh suốt cả 
trăm năm, là một kỳ tích trong lịch sử chính trị Trung Quốc. 
Gã Trình Duy Phiên bụng dạ trung hậu, tin tưởng vào điều 
“một đời làm lại gia hại ba đời”, đã mang thân vào chốn 
công môn thì nên khéo đường tu. Cũng phải nói thao túng 
sinh sát bách tích tuy trong tay các quan thật, nhưng đề lại 
chỉ thêm bớt vài chữ là có thể làm cho người ta tan cửa nát 
nhà, còn như khai đường mở lối một câu, cũng có thể là chết 
đi sống lại, thành thử nếu ở cửa quan cứu người còn to lớn 
gấp mấy lần nương thân thiền môn tụng kinh gỗ mõ. Y thấy 
vụ án Minh Sử này có thể gây nên đại họa, không biết vùng 
Tô Chiết bao nhiêu người táng mạng phá gia, nên vội vàng 
xin tướng quân cho nghỉ vài ngày, lập tức đi thuyền đến trấn 


Nam Tầm Hồ Châu cáo tri Trang Duẫn Thành. 

Trang Duẫn Thành thấy đại họa đổ ập xuống đầu mình, kinh 
hãi đến mất hồn mất vía, miệng há hốc, nước dãi chảy lòng 
thòng, không còn biết tính làm sao, một hồi lâu mới vội 
vàng đứng lên quì gập xuống lạy tạ đại ân của Trình Duy 
Phiên rồi vấn kế y xem phải làm gì. 

Trình Duy Phiên trên đường đi từ Hàng Châu đến Nam Tầm 
đã suy đi tính lại, tìm ra được một cách thật hay, nghĩ thầm 
bộ Minh Thư Tập Lược này lưu truyền đã lâu, có dấu cũng 
không được, chi bằng thi hành kế “phủ để trừu tân”, một 
mặt sai người đi khắp các tiệm sách, thu hồi tất cả các bộ 
Minh Sử về tiêu hủy, một mặt thuê công nhân ngày đêm in 
lại bản mới, bỏ hết những chỗ húy ky rồi đem ra lưu hành. 
Nếu như quan phủ có truy cứu, tra xét bản mới thấy những 
lời cáo giác của Ngô Chi Vinh không đúng sự thực, thế là 
thoát được một mối họa bất ngờ. 

Y bèn nói kế đó cho Trang Duẫn Thành nghe khiến ông lão 
vừa mừng vừa sợ, liên tiếp rập đầu tạ ơn. Trình Duy Phiên lại 
chỉ hết mọi đường đi nước bước, nơi nào chỗ nào cần đút lót 
bao nhiêu, cửa nào quan nào cần đấm mỗõm, Trang Duẫn 
Thành vâng vâng dạ dạ nghe theo cả. 

Trình Duy Phiên quay trở về Hàng Châu, chờ đến hơn nửa 
tháng rồi mới đem lá thư của Ngô Chi Vinh và bộ sách trình 
lên cho tuần phủ Chiết Giang là Chu Xương Tộ, viết thêm vài 
hàng vào công văn, nói là người cáo buộc ấm ức vì chuyện 
bị mất chức tri huyện, xin xỏ không cho để bụng thù hẳn, 
vậy xin phủ đài tra xét minh bạch. 

Trong khi Ngô Chi Vinh mòn con mắt ở khách điếm đợi chờ 


thì tiền bạc Trang Duẫn Thành đổ ra như nước mua chuộc 
khắp nơi. Hậu lễ của họ Trang đã rải khắp cửa tướng quân, 
cửa tuần phủ, cửa học chính rồi, nên Chu Xương Tộ nhận 
được văn thư, cho rằng loại sách vở như thế này là chuyện 
của học chính ti cai quản, lại dìm đó thêm mươi ngày nữa 
mới gửi sang bên ti học chính. Đề lại bên học chính ngô môn 
lại bỏ xó thêm nửa tháng nữa, rồi cáo ốm nghỉ ở nhà một 
tháng, sau đó mới viết nhì nhằng gửi cho phủ Hồ Châu. 
Quan phủ Hồ Châu lại ngâm tôm thêm hai mươi ngày mới 
gửi sang học quan huyện Qui An và Ô Trình, yêu cầu hai 
người xem xét.Hai viên học quan này vốn đã được Trang 
Duẫn Thành dấm dúi cho một món tiền to, khi đó bản mới 
đã in ra xong, hai người liền đem bộ đó trình lên rằng: 

“Bộ sách này tầm thường sơ sài, chẳng có gì là xách động 
được nhân tâm, đã xem xét thật kỹ từ đầu chí cuối, không 
thấy chỗ nào phạm cấm cả.” 

Nơi nào trình lên cũng đều thế cả, chuyện kể như xong. 

Ngô Chi Vinh phát hiện bản Minh Sử mới trong thư quán, 
nghĩ thầm chỉ có cách nào kiếm ra được một bộ nguyên bản 
thì mới xin tái thẩm được thôi. Những bộ Minh Sử bản cũ ở 
tất cả các nhà sách tại Hàng Châu Trang Duẫn Thành đều đã 
mua lại hết rồi nên y vội vàng sang miền đông huyện Tích 
Châu lùng sục thế nhưng cũng không tìm đâu ra. Y hết sức 
thất vọng đành phải bỏ cuộc về quê. Thế nhưng việc cũng lạ 
đời, trên đường đi tại một khách điếm trông thấy chủ quán 
đang đọc sách, vừa đọc vừa lắc đầu, nhìn kỹ lại hóa ra y 
đang đọc bộ Minh Thư Tập Lược. Y mượn coi qua, té ra đó là 
nguyên bản. Y mừng không đâu cho xiết, nghĩ bụng nếu như 


đòi mua lại chắc gì y đã chịu bán, huống nữa trong túi lại 
hết tiền lấy gì mà mua, chi bằng ăn cắp cho xong. 

Đến đêm khuya y len lén trở dậy, trộm được bộ sách liền 
trốn đi ngay, thấy tỉnh Chiết Giang chỗ nào quan lại cũng bị 
Trang Duẫn Thành mua chuộc hết rồi, thôi thì đâm lao phải 
theo lao, đành lên tận Bắc Kinh cáo giác. 

Ngô Chi Vinh lên đến Bắc Kinh, liền viết ngay một tờ trình, 
cáo giác với bộ Lễ, Đô Sát Viện và Thông Chính Ty ba nơi, 
nói rõ họ Trang đút lót các nơi thế nào để đổi bản in mới. 
Ngờ đâu y ở kinh thành chờ đến hơn một tháng, cả ba nơi 
đều trước sau trả lời, nói là đã xem kỹ Minh Thư Tập Lược 
của Trang Đình Long, nội dung không có chỗ nào phạm cấm, 
những điều tri huyện bị cách chức là Ngô Chi Vinh cáo buộc, 
không phải chuyện thực, hiển nhiên chỉ vì thù ghét mà vu 
oan cho người ta, còn như quan lại ăn của đút gì gì đó, đều 
chỉ là những chuyện vu vơ đặt điều không nói thành có. Tờ 
phúc đáp của Thông Chính Ty còn gay gắt hơn nói rằng: 

“Tên Ngô Chi Vinh vì tham ô mà bị cách chức, cứ tưởng quan 
lại trên đời này ai ai cũng như y cả.” 

Thì ra Trang Duẫn Thành đã được Trình Duy Phiên chỉ bảo 
nên đã đem bộ Minh Sử mới gửi lên tặng bộ Lễ, Đô Sát Viện 
và Thông Chính Ty rồi, các quan lại sư gia người nào cũng 
đều đã được tặng hậu lễ. 

Ngô Chi Vinh lại bị thêm một vố đau nữa, thấy dẫu có về 
quê cũng chẳng xong, chỉ còn có nước lưu lạc ăn nhờ ở đậu 
nơi đất lạ. Thời đó người Thanh đối với văn nhân người Hán 
cực kỳ khắc nghiệt, nếu viết gì có chút cấm ky là xử tử ngay, 
Ngô Chi Vinh nếu như tố cáo một kẻ tầm thường thì đã xong 


rồi, có điều đối thủ lại là một gia đình giàu có, thành ra mới 
khó khăn đến thế. Có điều đã đến nước cùng không còn 
đường lui, thôi thì dẫu có ngồi tù thì cũng phải theo đuổi cho 
đến đầu đến đũa, thành thử viết thêm bốn tờ bẩm thiếp 
nữa, trình lên bốn vị cố mệnh đại thần, rồi lại ngồi trong 
khách điếm viết thêm mấy trăm tờ truyền đơn, kể rõ khúc 
nhôi đem dán khắp thành Bắc Kinh. 

Việc đó của y quả là làm liều, nếu như quan phủ truy ra gán 
cho cái tội ăn càn nói rỡ, ưu loạn nhân tâm thì không tránh 
khỏi cái tội sát thân. 

Bốn viên cố mệnh đại thần đó tên là Sách Ni, Tô Khắc Tát 
Cáp, Át Tất Long, Ngao Bái[4] đều là khai quốc công thần 
của nhà Mãn Thanh. Khi vua Thuận Trị từ trần đã để di chiếu 
ủy thác cho bốn người này phụ chính. Trong bốn người đó thì 
Ngao Bái là kẻ bạo ngược nhất, trong triều phe đảng của y 
cực đông, đại quyền nhà Thanh dường như một tay y nắm 
hết. Y sợ rằng đảng đối nghịch gây chuyện bất lợi cho mình 
cho nên sai ra rất nhiều thám tử, trong ngoài kinh thành dò 
xét động tĩnh. 

Hôm đó y được mật báo, nói là trong thành Bắc Kinh xuất 
hiện vô số truyền đơn, tố giác tên dân họ Trang ở Chiết 
Giang viết sách mưu phản, đại nghịch bất đạo nhưng quan 
lại Chiết Giang ăn của đút nên ém nhẹm đi không lý đến. 
Ngao Bái nhận được tin đó lập tức tra xét, cũng vừa lúc tờ 
cáo trạng của Ngô Chi Vinh vào đến phủ, phong ba bão tố 
nổi lên. Y cho đòi Ngô Chi Vinh vào gặp, hỏi han ngọn ngành 
đầu đuôi rồi cho bọn thủ hạ người Hán xem kỹ nguyên bản 
Minh Sử, những lời nói ra quả nhiên là thật. 


Ngao Bái vốn do công lao trận mạc mà được phong đến tước 
Công, làm quan to, trước nay vẫn ghét bỏ người Hán và bọn 
nho sĩ, bây giờ chấp chưởng đại quyền đang rình rập để lập 
vài vụ đại án, trấn nhiếp nhân tâm, để người Hán không 
dám có bụng phản loạn, lại khiến những kẻ đối nghịch trong 
triều chẳng dám ho he. Y lập tức phái khâm sai xuống Chiết 
Giang tra cứu. 

Chuyện như thế, lẽ dĩ nhiên toàn gia họ Trang bị giải về 
kinh, mà cả tướng quân Hàng Châu là Tùng Khôi, tuần phủ 
Chiết Giang Chu Xương Tộ cùng quan viên lớn bé, đều bị 
cách chức để điều tra. Những danh sĩ được liệt kê trên cuốn 
Minh Sử, không ai là thoát khỏi cảnh tù đày. 

Cố Viêm Võ, Hoàng Tông Hi hai người ở trong nhà Lã Lưu 
Lương kể lại từ đầu chí cuối nguyên do vụ án rồi, Lã Lưu 
Lương chỉ còn nước thở dài sườn sượt. Đêm hôm đó ba người 
kê giường cạnh nhau bàn tán, nghị luận chuyện đời, nhắc 
đến thời Minh mạt bọn thái giám Ngụy Trung Hiền hãm hại 
trung lương, lũng đoạn triều chính, làm chuyện trái tai gai 
mắt, đến nỗi Minh thất bị sụp đổ. Trung Quốc rơi vào tay 
người Mãn Thanh rồi, người Hán càng bị chém giết thảm 
khốc hơn, tai họa càng sâu không ai không khỏi chau mày 
nghiến răng. 

Sáng sớm hôm sau, toàn gia Lã Lưu Lương và Cố Hoàng hai 
người xuống thuyền đi về hướng đông. Ở Giang Nam những 
nhà khá giả đều có sẵn thuyền, đường thủy giăng mắc tứ 
phía, dày đặc như mạng nhện nên ai ai cũng đi bằng 
thuyền, thành thử mới có câu “người Bắc đi ngựa, người 
Nam đi thuyền”, từ xưa đã thế. 


Đến Hàng Châu, theo Vận Hà đi thuyền ngược lên mặt bắc. 
Tối hôm đó ở ngoài thành Hàng Châu nghe ngóng tin tức, 
Thanh triều nhân vụ án này chém giết rất nhiều quan viên 
bách tính; Trang Đình Long chết rồi cũng bị quật mồ lên, còn 
Trang Duẫn Thành ở trong ngục chịu khảo đả không nổi 
cũng đã từ trần, nhà họ Trang mấy chục người, từ mười lãm 
tuổi trở lên đều bị xử trảm, vợ con thì bị đày đi Phiên Dương, 
làm nô tì cho các kỳ binh Mãn Châu. Tiền Lễ Bộ thị lang Lý 
Lệnh Triết là người đề tựa thì bị lăng trì xử tử, bốn người con 
bị xử trảm. Đứa con út của Lý Lệnh Triết mới mười sáu tuổi, 
pháp ty thấy giết nhiều người quá trong dạ cũng xót xa nên 
bảo y khai thụt đi một tuổi, chiếu theo luật nhà Thanh, từ 
mười lăm tuổi trở xuống được miễn tội chết mà chỉ phải 
sung quân. 

Thiếu niên đó nói: 

- Cha tôi anh tôi đều chết cả rồi, tôi cũng chẳng muốn sống 
một mình. 

Y nhất định không đổi lời khai nên cũng bị chém đầu. Tùng 
Khôi, Chu Xương Tộ bị giam trong ngục chờ thẩm vấn, còn 
mạc khách Trình Duy Phiên thì bị lăng trì bỏ ngoài chợ. Hai 
học quan ở Qui An, Ô Trình đều bị chém. Vụ án cứ thế mà 
lan ra, những người vô tội bị giết không biết bao nhiêu mà 
kể. Tri phủ Hồ Châu là Đàm Hi Mẫn mới nhận chức chưa đầy 
nửa tháng, triều đình kết tội biết mà không tâu lên, ăn tiền 
che đậy, cùng với án sát Lý Hoán, huấn đạo Triệu Trinh Đồng 
bị tội treo cổ. 

Ngô Chi Vinh thù hận phú hộ Nam Tầm là Chu Hựu Minh sâu 
cay hơn cả vì hôm đó đến vòi vĩnh bị y chửi cho một trận, 


tống cổ đuổi đi nên cung khai với pháp ty phụ trách vụ án 
rằng cuốn sách có ghi rõ chiếu theo “Chu thị nguyên cảo 
thêm bớt nhuận sắc mà thành”, 

họ Chu đây chính là Chu Hựu Minh đó. Y còn tán thêm là cái 
tên Chu Hựu Minh, hiển nhiên lòng vẫn còn nhớ về thời 
trước, nguyền rủa bản triều. Chỉ vì thế mà Chu Hựu Minh 
cùng năm đứa con trai đều bị chém, tài sản hơn chục vạn 
của nhà họ Chu, Thanh đình hạ lệnh thưởng cả cho Ngô Chỉ 
Vinh. 

Thảm khốc hơn hết, những công nhân khắc bản, ấn loát, bọc 
bìa, cho chí cả đến những lái buôn, chủ tiệm sách, người làm 
luôn cả kẻ mua người đọc, tra xét ra cũng bị chém đầu hết. 
Cứ theo sách sử còn ghi chép, thời đó ở Tô Châu, Hử Thự 
Quan có một chủ sự thuế khóa tên là Lý Thượng Bạch, tính 
thích đọc sử, nghe nói nhà sách Xương Môn ở Tô Châu có 
một bộ Minh Sử mới in, nội dung rất hay nên sai một công 
dịch sang mua. Người công sai đó đến nơi thì chủ nhân của 
thư cục đó đi ra ngoài nên y bèn sang nhà một ông lão họ 
Chu ở bên cạnh ngồi chờ cho tới khi người chủ trở lại mua 
sách mang về. Lý Thượng Bạch đọc được mấy quyển, cũng 
không để ý. Ngờ đâu, mấy tháng sau vụ án nổ ra, tra cứu 
các nhà sách xem những ai mua. Khi đó Lý Thượng Bạch 
đang công cán tại Bắc Kinh, bị khép vào tội đọc nghịch thư, 
trảm quyết ngay tại chỗ. Chủ nhân nhà sách và gã công 
dịch bị sai đi mua cũng bị chém đầu. Đến cả ông già họ Chu 
kế bên cũng bị liên lụy về tội biết kẻ đi mua nghịch thư mà 
không báo ngay lại còn để cho y ngồi trong nhà chờ đáng lý 
tội phải chết chém nhưng nghĩ tình tuổi đã bảy mươi nên 


miễn cho, chỉ bị cùng vợ con đày ra biên ải. 

Còn như danh sĩ Giang Nam là bọn Mao Nguyên Tích, vì 
Trang Đình Long ngưỡng mộ đại danh, trong sách có liệt kê 
tên tham hiệu, nhất loạt đều bị lăng trì cả thảy mười bốn 
người trong một ngày. Lăng trì xử tử là bị cắt từng nhát dao 
trên khắp người để cho phạm nhân chịu mọi đau khổ, lúc ấy 
mới chết. Chỉ vì một bộ sách mà không biết bao nhiêu gia 
đình nhà tan người mất.” (Kim Dung - Lộc Đỉnh Ký, ch. 1 - 
bản dịch Nguyễn Duy Chính) 

Kim Dung đã dựa khá nhiều vào ngoại sử và địa phương chí 
để tường thuật lại biến cố này, và mặc dù có đôi chỗ phóng 
đại, những chỉ tiết đại lược đều chính xác, kể cả những nhân 
vật không mấy quan trọng. 


LỊCH SỬ 

Có lẽ khó mà hình dung được toàn cảnh khi chúng ta chỉ 
nhấn mạnh vào một biến cố mà quên đi cái lịch sử trước và 
sau sự việc. Vụ án văn tự đời Thanh không phải là một hiện 
tượng đơn lẻ mà chỉ nổi bật vì đánh dấu một thời kỳ, nhất là 
vụ án đó đưa đến nhiều cuộc truy nã và thảm sát mà đối 
tượng là giới văn nhân miền Hoa Nam. Người ta đã bỏ quên 
cái thế chông chênh của Thanh triều khi lập quốc, là một số 
bộ tộc vùng Đông Bắc, tràn xuống cai trị cả một khối đại 
chúng người Hán lớn gấp bội họ về dân số cũng như về đất 
đai. Trấn áp dường như là mẫu số chung của bất cứ thế lực 
cai trị nào cảm thấy vị trí của mình mang nhiều bất ổn, từng 
xảy ra ở nhiều triều đại trong quá khứ, nổi bật nhất là đời 
Tần, đời Nguyên vì họ cũng từ bên ngoài vào cai trị Trung 


Nguyên nhưng không phải thảm khốc hơn đời Minh, đời Hán 
là những triều đại của chính dân tộc Trung Hoa. Có điều 
người ta nhắc nhiều và dễ phóng đại về một kẻ thù hơn là 
nói về chính mình. Điều đó cũng dễ hiểu và tâm thức đó 
hiện diện trong cả lịch sử, trong mọi dân tộc, kể cả người 
Việt chúng ta. Chúng ta ít nói đến, hay nói một cách sơ lược 
về những vụ tàn sát hàng chục ngàn người Chiêm Thành, 
người Chân Lạp khi ông cha ta Nam tiến nhưng lại kết án 
nặng nề những vụ đàn áp dưới thời Pháp thuộc, mặc dầu số 
lượng nạn nhân có thể ít hơn nhiều. Rộng rãi với mình, khắt 
khe với người âu cũng là chuyện thường tình. 

Vua Thuận Trị nhà Thanh (1644-1661) băng hà lúc mới 23 
tuổi, để di chiếu lại cho 4 vị cố mệnh đại thần phụ chính cho 
người con trai mới lên 7 tuổi của ông là Huyền Diệp (II, 
Hsuan-yeh) lên ngôi lấy niên hiệu Khang Hi[5]. Bốn người đó 
là Sách Ni (HH, Soni), Tô Khắc Tát Cáp ([HHI, Suksaha), Át 
Tất Long ([ILL, Ebilun), và Ngao Bái ([L, Oboi). 

Cả bốn người này đều thuộc Thượng Tam Kỳ, là cơ quan đầu 
não trong triều đình. Sách Ni thuộc Chính Hoàng Kỳ, Át Tất 
Long và Ngao Bái thuộc Tương Hoàng Kỳ còn Tô Khắc Tát 
Cáp thuộc Chính Bạch Kỳ[6]. Chính Hoàng và Tương Hoàng 
vốn là quân đội chủ lực của Hoàng Thái Cực (tức vua Thái 
Tông nhà Hậu Kim Aberhai) còn Chính Bạch Kỳ là quân do 
Đa Nhĩ Cổn (tức vua Thái Tổ nhà Hậu Kim Nurhachi)[7] 
thống lãnh. Cả bốn người này đều đã lập nhiều công lao 
chiến trận trong đó Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp và Át Tất Long 
đã được phong đến chức Giáp Lạt Chương Kinh, trông coi 
một phần năm của kỳ binh, đời đời thế tập, ngang hàng 


Nam tước. Riêng Tô Khắc Tát Cáp còn được phong Thái Tử 
Thái Bảo và Át Tất Long được phong Thiếu Phó, Thái Tử Thái 
Bảo. Riêng Ngao Bái gốc bộ tộc Guwalgiya - một bộ lạc rất 
dũng mãnh và hiếu chiến - chỉ thuần túy là một võ quan có 
nhiều công trận và được phong Nam tước kiêm danh hiệu 
dũng sĩ (baturu - Ba Đồ Lỗ). Cũng cần nhắc lại là người Mãn 
Châu cũng như người Mông Cổ gồm nhiều bộ tộc và thường 
đánh lẫn nhau cho tới khi Nurhachi thống nhất được toàn 
thể khi vực và trở thành một lực lượng đáng kể. Chính vì thế, 
giữa các phụ chính đại thần, vốn dòng dõi những bộ lạc thù 
nghịch vẫn có những bất đồng và cuộc tranh chấp còn kéo 
dài cho đến khi Ngao Bái lấn lướt được tất cả để trở thành 
nhân vật khuynh loát cả triều đình[8]. 

Giai đoạn này người Mãn Châu mới làm chủ Trung Nguyên 
và tổ chức hành chánh vẫn mang nhiều tính chất trấn áp, 
nặng về quân sự và trừng trị hơn là xây dựng một xã hội có 
trật tự. Điều đó cũng dễ hiểu vì sau khi họ tiến vào Bắc Kinh 
(1644), nhà Thanh còn phải đối phó với rất nhiều nhóm nổi 
dậy và chinh chiến triền miên mấy chục năm sau vẫn chưa 
hết. 

Để duy trì được quyền lực, họ áp dụng một chính sách độc 
tài lấy bạo lực làm cơ sở (authoritarianism). Những cấm ky 
gay gắt được đặt ra - và vụ án Minh Sử cũng vì thế mà phát 
sinh. Nực cười hơn cả là việc ky húy đó lại là một sản phẩm 
của văn minh Trung Nguyên, kiêng cữ trở thành một lề thói, 
kể cả việc kiêng tên, cấm đoán áp dụng trong thi cử do 
chính người Hán đặt ra. 

Hai biến động quan trọng nhất mang tính chất “dằn mặt” tại 


Giang Nam là vụ Thuế ở Giang Nam (Kiangnan Tax Case) và 
vụ án Minh Sử (Ming History Case). 


Vụ Thuế Giang Nam 

Vụ án xảy ra năm 1661 ở bốn phủ Tô Châu (Soo-chou), 
Thường Châu (Ch'ang-chou), Trấn Giang (Chen-chiang) và 
Tùng Giang (Sung-chiang) mà cao điểm là tại Tô Châu ngay 
miền bắc Thái Hồ. 

Giang Nam là địa khu vẫn nổi tiếng là văn vật, lắm nhân tài 
và chính trong triều Thanh đã sản sinh rất nhiều danh nho. 
Tuy nhiên vùng Giang Nam cũng lại là nơi bị triều đình trù 
dập, vừa là nơi hoạt động của dư đảng nhà Minh, lại là nơi 
các sĩ tử luôn luôn có ý ngấm ngầm chống đối. 

Triều đình vì thế đã đánh thuế vùng này cao hơn những 
vùng khác, lại nhiều sưu dịch (corvée) và những loại phụ 
thu. Dân bản địa cũng bị đối xử kỳ thị và không được giữ 
những chức vụ cao trong chính quyền và việc khác biệt đó 
chỉ được bãi bỏ kể từ năm 1660, 16 năm sau khi người Mãn 
Châu làm chủ Trung Nguyên. 

Năm 1661, ngự sử Trương Phượng Khởi (LLL) tâu rằng bốn 
phủ Tô, Thường, Tùng, Trấn đã bị thất thu thuế nặng nề và 
yêu cầu trừng trị nặng những quan lại trấn nhậm tại đây. 
Trong biểu chương có viết: 

“Thuế là việc hết sức cần yếu cho quân đội và triều đình, 
thành thử các quan lại phải chăm lo việc thu thuế. Chỉ khi 
nào hoàn thành được nhiệm vụ thu thuế, lúc đó mới thực sự 
làm tròn trách nhiệm của một đường quan. Gần đây thần 
xem xét các tấu chương của quan viên thấy Trực Lệ và các 


tỉnh đã khiếm ngạch nặng nề... Triều đình phải chờ cho các 
tỉnh có hoàn thành nhiệm vụ hay không trước khi thuyên 
chuyển hay thăng cấp cho họ[9]” 

Cứ như thế, triều đình đã đặt gánh nặng lên quan lại, coi 
như hàng năm họ phải thực hiện một số chỉ tiêu nào đó nhất 
định thay vì uyển chuyển theo tình hình kinh tế địa phương. 
Quan lại đã vô tình đóng vai trò một người thu thuế hơn là 
đặt trọng tâm vào việc cai trị. 

Vụ án đầu đuôi xảy ra như sau: 

Một quan huyện mới được bổ nhiệm có cử chỉ khinh mạn 
cấp trên nên bị hăm he là sẽ bi trừng trị nếu không làm tròn 
nhiệm vụ thu thuế. Y bèn áp dụng những phương pháp tàn 
nhẫn để áp bức lương dân khiến cho người người oán hận. 
Đời xưa, mỗi khi có hàm oan, dân chúng thường dùng hai 
biện pháp. Một là khóc ở trong miếu đền để cáo tố với qui 
thân (khốc miếu - LL), hai là đầu đơn tố cáo với triều đình để 
xin tiêu hủy bản án (tấu tiêu án - [ILL). 

Vào tháng 3 năm 1661, khi các quan đang tế ở Khổng Miếu 
đất Tô Châu, trong đó có cả tổng đốc sở tại thì khoảng 100 
nho sinh kéo đến khóc lóc đầu đơn xin bãi chức viên quan 
huyện. Những người cầm đầu lập tức bị bắt giam. Sau vụ 
này, viên tổng đốc ra lệnh cho phải truy lùng gắt gao những 
kẻ nạp thuế trễ, nhiều nơi quan lại phải hết sức tích cực để 
cho sớm hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng cũng còn có chỗ 
chưa chu toàn, theo tấu chương của quan tổng đốc có đến 
13,517 người có máu mặt chưa nạp thuế và 254 nha lại còn 
dùng dằng. Những kẻ có mặt trong vụ biểu tình bị tố cáo 
ngoài tội khi quân còn có liên lạc với Trịnh Thành Công ở Đài 


Loan. 

Bốn viên cố mệnh đại thần phụ chính hoàng đế lập tức cho 
mở cuộc điều tra để lùng bắt bọn phản tặc. Đến lúc này, bao 
nhiêu tội vạ của việc thiếu thuế đổ lên đầu bọn nho sinh, 
những kẻ tham gia vụ khốc miếu và cả những người bị vu 
cáo là liên lạc với họ Trịnh đều bị triều đình bắt và kết án 
phản nghịch. 

Vào tháng 5 năm 1661, khâm sai được phái xuống Giang 
Nam thiết lập một công đường ở Nam Kinh. Tất cả 22 người 
bị đánh đập, tra khảo và tất cả đều nhận tội trốn thuế và có 
âm mưu phản loạn. Ngày mồng 7 tháng 8 năm 1661, tất cả 
bị đưa ra pháp trường: 

“Vào giờ hành quyết, quảng trường được binh sĩ bao quanh 
dưới quyền giám trảm của quan Tổng Đốc. Khoảng giờ Mão, 
các phạm nhân được đưa ra khỏi nhà ngục, tay bị trói giật 
cánh khỉ, mỗi người sau lưng cắm một cây cờ, miệng bị nhét 
hạt dẻ. Mỗi người có hai người lính áp giải hai bên đẩy đi 
trên đường phố. Thân nhân và những người đi xem muốn 
tiến đến gần hơn bị lính dùng giáo và sống gươm gạt ra. Chỉ 
một lát, tiếng súng lệnh nổ vang, đầu người rơi xuống. Lính 
túa ra khắp bốn bề, quan dân đều dạt ra, chỉ còn lại những 
bãi máu và những tử thi cụt đầu trên pháp trường...”[10] 
Hậu quả của vụ án Giang Nam còn theo đà lan rộng. Nhiều 
nơi bị truy bức, nhiều nhàbi tịch biên, nhiều nho sĩ bị tước 
bằng cấp chức vụ. Theo ước tính có đến 11,346 người bị lột 
chức sinh viên (cũng tương đương như khóa sinh của ta, 
nghĩa là đậu được kỳ sách hạch tại tỉnh để có tư cách đi thi 
hương). Nhiều nho sĩ tiếng tăm và quan lại đất Giang Nam bị 


mất chức. 

“Ngoài thành phần quan lại địa phương bị giáng cấp hay 
cách chức, giới nho sĩ và sinh viên bị tước mất danh hiệu lên 
đến hàng trăm ở địa phương nhỏ và lên đến hàng ngàn ở 
khu vực lớn. Bị đặt vào trong tình trạng thanh trừ, sau này 
số người vào làm việc ở nha môn chỉ còn một nhúm và 
những khoa thi mở ra cũng chỉ lèo tèo vài người dám ghi tên 
ứng thí mà thôi.”[11] 

Sau vụ án này, người dân Giang Nam hận thù triều đình Mãn 
Thanh khôn tả khiến vua Khang Hi phải tìm cách để cho họ 
nguôi ngoai. Năm 1679, khi triều đình mở khoa thi bác học 
hoành từ ([LHIHL) để chiêu dụ những người còn hoài vọng nhà 
Minh hay có dạ chống đối, vùng Giang Nam được đặc biệt 
chú ý. Giang Nam có hai mươi sáu người trúng tuyển (trong 
số năm mươi người), trong số đó bốn vị đã từng trực tiếp 
dính líu đến vụ án Giang Nam thuở trước. Trong chuyến Nam 
Tuần (Southern Tour) năm 1684, vua Khang Hi đã hết sức từ 
hòa trong việc tiếp xúc với dân chúng, lại đích thân đến tế 
mộ các vua nhà Minh, và lên tiếng khen ngợi vùng đất văn 
vật, nhấn mạnh việc ông vẫn thường đọc Sử Ký hằng đêm. 
Tuy nhiên ông cũng dè dặt nên vẫn đặt hành cung trong khu 
vực người Mãn có tường cao và tướng lãnh bao quanh trong 
thành Nam Kinh. 


Minh Sử 

Vụ án Minh Sử kéo dài từ năm 1661 đến năm 1663 xảy ra 
chỉ cách Tô Châu một trăm dặm về phía nam ở vào khu vực 
Hàng Châu, Chiết Giang. Cho tới thời gian này, hầu hết sĩ 


phu Trung Hoa đã nản chí không còn có hi vọng khôi phục 
giang sơn bằng võ lực và đại đa số chọn thái độ lánh đời, 
chống đối một cách tiêu cực bằng cách không ra làm quan 
với người Mãn Thanh. Họ chỉ còn chống đối ngấm ngầm 
bằng văn chương và nghệ thuật, và chính võ khí của họ đã 
là nguyên nhân để Thanh triều có cớ đàn áp. 

Vào cuối đời Minh, một danh thần và cũng là một sử gia là 
Chu Quốc Trinh (1557-1632) đã soạn một bộ sử lấy tên là 
Hoàng Minh sử cảo. Chu Quốc Trinh đỗ tiến sĩ năm 1589, 
làm quan tới chức Thượng Thư bộ Lễ kiêm Nội Các Đại Học 
Sĩ (Thiên Khải thứ 3 - 1623) rồi thăng Tướng Quốc (Thủ Phụ) 
nhưng vì không theo phe đảng của hoạn quan Ngụy Trung 
Hiền nên từ quan về ở Nam Tầm tỉnh Chiết Giang. 

Họ Chu đã dày công soạn thảo một bộ sử về thời Minh trong 
đó có nhiều phần khác nhau bao gồm Hoàng Minh Đại Sử 
Ký, Hoàng Minh Đại Chính Ký, Hoàng Minh Đại Huấn Ký đã 
được lần lượt in ra trong những năm sống ở Nam Tầm. Riêng 
bộ sau cùng Minh Lịch Triều Chư Thần Truyện chưa soạn 
xong thì ông mất (Sùng Trinh ngũ niên 1632). Gia cảnh ngày 
càng xuống dốc nên con cháu phải đem bộ thủ cảo dở dang 
của ông đem bán cho một phú gia ở Nam Tâm là Trang 
Duẫn Thành.[12] 

Trang Duẫn Thành có một người con trai tên là Trang Đình 
Long (Chuang Tring-lung), đỗ sinh viên (sheng-yuan)[13] 
nhưng sau đó mắt bị lòa nhưng vẫn kỳ vọng tiếp tục một 
công trình nghiên cứu. Trang Đình Long đã chọn bộ Minh Sử 
của Chu Quốc Trinh để tu đính và tăng bổ dưới nhan đề Minh 
Sử Kỷ Lược[14]. Bộ sách này được nhiều nho sĩ Giang Nam 


như Mao Nguyên Minh, Phan Sanh Chương, Ngô Viêm... tổng 
cộng mười bảy người tiếp tay mấy tháng mới xong. Những 
nho sĩ đó đều là người còn hoài vọng triều Minh nhưng cũng 
không phải là những người nổi tiếng từ trước mà ngược lại, 
chính vì vụ án Minh Sử mà họ còn được lưu danh đến ngày 
nay. Chỉ có hai người được coi như xuất sắc là Ngô Viêm và 
Phan Sanh Chương đã được Cố Viêm Võ viết về tiểu sử của 
họ trong một bài viết nhan đề Thư Ngô Phan Nhị Tử Sự in 
trong Bi Truyền Tập Bổ (Mẫn Nhĩ Xương, Bắc Kinh 1931). 
Cũng trong bài này Cố Viêm Võ chê khả năng của Trang Đình 
Long và bộ Minh Sử Kỷ Lược là phẩm chất không đủ 
(incompetent) nên ông đã không tham gia khi được mời và 
đó là lý do tại sao ông đã thoát khỏi vụ án. Cả Lục Kỳ, Tra Kế 
Tá và Phạm Tương cũng không nhận rằng mình có tham dự 
vào việc soạn thảo bộ sách này nên cũng được miễn tội.[15] 
Trang Đình Long chết vào khoảng đầu năm 1660 và việc 
hoàn thành bộ sử này do cha ông, Trang Duẫn Thành, thực 
hiện. Minh Sử Kỷ Lược được ¡in và phổ biến tại Hàng Châu 
cuối năm đó. Một cách tổng quát, bộ sử này chỉ nhằm ghi lại 
những sự kiện đã xảy ra dưới triều Minh nhưng cũng có một 
số chỉ tiết có ý miệt thị nhà Thanh. Những vị vua đầu của 
nhà Đại Kim chẳng hạn như Đa Nhĩ Cổn[16] (Nurhachi) lại 
không được gọi là vua Thái Tổ mà vẫn dùng tên riêng, niên 
hiệu cũng sử dụng niên hiệu triều Minh có vẻ như coi họ vẫn 
là những dân tộc còn man rợ. Những tướng lãnh người Hán 
về hàng Mãn Thanh lập được nhiều công trạng như Khổng 
Hữu Đức, Cảnh Tinh Trung bị coi như những quân giặc (trong 
khi đó họ hiện là những phiên trấn đang hùng cứ vùng Nam 


Trung Hoa). 

Tuy nhiên không phải ngay từ đầu bộ sách này đã bị để ý. 
Một bản được gửi về Bộ Lễ (như một hình thức đăng ký bản 
quyền và kiểm duyệt ngày nay) vào tháng giêng năm 1661 
đã được phê là “không có gì đáng ngại”. Tuy nhiên một số 
quan lại tìm cách tống tiền Trang Duẫn Thành bằng cách 
bươi móc một số “cấm ky” để lấy vài nghìn lạng bạc đã 
không thành công nên đã làm đơn tố cáo lên Bộ Hình trong 
đó người hăng hái nhất là Ngô Chi Vinh, quan huyện Qui An. 
Khi việc trở thành lớn chuyện, Lodo, một khâm sai người 
Mãn Châu được gửi xuống Hàng Châu điều tra và tịch thu tất 
cả những bản còn lại đem thiêu hủy. Trang Duẫn Thành bị 
bắt giam và chết trong ngục. Xác của ông ta lẫn thi hài của 
Trang Đình Long quật từ mộ lên đều bị nghiền nát và hỏa 
thiêu. 

Đầu năm 1662, hai khâm sai từ kinh đô xuống Hàng Châu, 
đem theo mấy trăm binh sĩ, lấy cung tất cả những quan lại 
và người có liên quan, lại bắt giam tất cả những ai họ Trang 
và họ Chu. Đến năm 1663, vụ án kết thúc, tất cả bao nhiêu 
người có dính líu đến đều bị xử tử, trong đó người tham gia 
viết sách đã đành mà cả người in cho chí những người trót 
mua phải bộ sách cấm. Tổng số người bị giết lên tới 70, gia 
đình họ bị đày lên Mẫn Châu và gia sản bị tịch biên. Một tài 
liệu của người đương thời cho hay là họ “nghe nói có ngày 
đến hơn 200 người bị giết, còn vợ con, gia nhân thì bị đày đi 
biên tái không bao giờ trở về và số đó còn đông gấp mấy lần 
số người bị xử tử. Đây là đại họa lớn nhất từ khi có tân 
triều ”[17] 


Ngoài hai vụ đại án Thuế Giang Nam và Minh Sử, đầu đời 
Thanh cũng còn nhiều vụ đàn áp khác nhất là trong những 
năm Ngao Bái nắm quyền phụ chính. Tuy nhiên phần lớn 
cũng chỉ bị giam, bãi chức nhưng không đến nỗi mất mạng. 
Phải nói rằng trọng tâm của những vụ trấn áp nằm ở Giang 
Nam, nơi mà sĩ phu còn nhiều điều bất phục, nhất là giai 
đoạn này lực lượng của Trịnh Thành Công từ Đài Loan vẫn 
thường tấn công vào vùng duyên hải, nhiều lần tạo được 
những thanh thế khá lớn. 


Nguyên nhân của vụ án Minh Sử 

Có nhiều lý do đưa đến vụ án Minh Sử ngoài những nguyên 
nhân cụ thể như chính sách chuyên chế của nhà cầm quyền, 
vấn đề ky húy vốn dĩ là một trong những trọng tội của thời 
phong kiến, và chủ trương đàn áp của nhà cầm quyền Mãnh 
Thanh đối với giới văn nhân Hán tộc. 

a/ Nguyên nhân thực tế 

Cho tới năm 1660, người Mẫn Châu đã cai trị Trung Hoa 
được gần 20 năm mặc dầu một số khu vực ở ven biển Nam 
Trung Hoa và đảo Đài Loan vẫn chưa thuộc quyền kiểm soát 
của họ. Có thể nói, triều đình nhà Thanh vẫn còn đang tiếp 
tục công việc “bình định” mà chưa hoàn toàn làm chủ Trung 
Nguyên. Hơn thế nữa, một số tướng lãnh Minh triều về hàng 
hiện là những phiên trấn cũng không phải là không có 
những đe dọa ngầm đối với một triều đại ngoại tộc sơ sinh. 
Nhà Thanh khi đó có những vị ấu quân và việc triều chính 
tùy thuộc nhiều vào các thân vương phụ chính. Sau khi quân 
Thanh vượt qua quan ải vào chiếm Bắc Kinh, nhiếp chính 


vương Dorgon[18] đã áp dụng một đường lối tương đối hữu 
hiệu. Ông sử dụng lại bộ máy hành chánh cũ của triều Minh 
một mặt khuyến khích các nho sĩ ra cộng tác với tân triều 
nhưng mặt khác đưa ra những sắc luật cưỡng bách người 
Hán phải gióc tóc đuôi sam (pigtail), ăn mặc theo lối người 
Mãn. Dorgon cũng chiếm lãnh rất nhiều đất đai để phân 
phối lại cho giới tướng lãnh và quí tộc nhà Thanh. 

Năm 1650, Dorgon từ trần, vua Thuận Trị mới bắt đầu tự 
mình cầm quyền trị nước. Nhà vua tương đối cởi mở, học 
tiếng Hoa để giao tiếp thẳng với các quan lại người Hán 
bằng chính ngôn ngữ của họ. Chính thái độ đó đã khiến cho 
giới thân vương Mãn Châu đâm ra e ngại nên càng có tâm lý 
phản kháng mạnh hơn. Năm 1661, vua Thuận Trị băng hà vì 
bệnh đậu mùa, di chiếu lại cho người con thứ ba (vì lý do 
cậu bé này đã lên đậu rồi mà không chết) là Huyền Diệp, 
niên hiệu Khang Hi. 

b/ Nguyên nhân tâm lý 

Nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta có thể nêu ra là sự đối 
kháng ngấm ngầm giữa giới tướng lãnh Mẫn Thanh và sự e 
ngại bị Hán hóa. Dưới thời vua Thuận Trị, nhà vua đã có 
khuynh hướng “thân” Hán tộc, du nhập nhiều tập tục và 
điển chế Trung Hoa và tạo ra những úy ky ngấm ngầm trong 
giới quí tộc e ngại người Mãn Châu rồi cũng sẽ bị tan biến 
vào giòng sinh mệnh văn hóa của Trung Nguyên như nhiều 
triều đại di địch trước. Trong khi đó, giới văn nhân Trung Hoa 
lại tự cho mình là dân tộc có nền văn minh cao nay bị một 
đối thủ kém khai hóa hơn chiến thắng và thường dùng biện 
pháp tiêu cực để chống đối là văn chương phúng thích, mỉa 


mai như một vũ khí ngầm. 

Nguyên nhân thứ hai là sự khủng hoảng của giới quân sự 
Mãn Thanh nay đã bước vào tuổi xế chiều cảm thấy quyền 
hành của mình ngày càng thoát khỏi tâm tay khi những thế 
hệ đi sau đã ít nhiều đẩy họ ra khỏi vùng ảnh hưởng. Tương 
tự như thế, giới nho sĩ Trung Hoa cũng thấy việc hoài vọng 
tiền triều càng ngày càng tan biến và phần lớn cái quá khứ 
huy hoàng của triều Minh mà họ tưởng tượng ra bị quên 
lãng dần. Ở tuổi già con người thường tự tô vẽ cái quá khứ 
của mình và ai cũng thấy cái quá khứ đó êm đềm không 
khác gì hình ảnh của một tình nhân cũ luôn luôn xinh tươi 
yêu kiều trong tâm tưởng. 

Sự thay đổi tương đối khá gấp rút khi xã hội Trung Hoa có 
nhiều tiếp cận với thế giới bên ngoài ở thế kỷ 17 cũng lại là 
một nguyên nhân khác. Vào thời kỳ này, khi các nước Âu 
Châu đang bước vào một kỷ nguyên thám hiểm, tìm kiếm 
những vùng đất mới để mở rộng giao thương, tình hình xã 
hội đã có nhiều biến chuyển. Xã hội Trung Hoa phản kháng 
dị tộc ngoài việc thành lập những tổ chức bí mật cũng tạo 
thành những đợt di cư ồ ạt sang nước ngoài điển hình là các 
nước ở phía nam mà họ gọi chung là Nam Dương (ngày nay 
được dùng để chỉ Indonesia) trong đó một số đông chạy 
sang miền trung và miền nam nước ta (vì thế họ được gọi là 
Minh Hương). Mặc dù việc bỏ nước ra đi để tránh một chế độ 
hà khắc đã kéo dài suốt lịch sử, cuộc di cư của người Trung 
Hoa vào thế kỷ thứ 17 không những ảnh hưởng khá mạnh 
đến những biến động tại vùng Giang Nam mà không ít định 
hình những khuôn mẫu của vùng cực nam bán đảo Hoa-Ấn, 


tạo nên một số mẫu mực sinh hoạt và văn hóa của miền 
Nam Việt Nam. 

Những xung khắc thực và giả đó đã đưa tới những biến 
động, tạo nên những vụ trấn áp vô lối và những bóng ma 
ám ảnh nhà cầm quyền. Hiện tượng lịch sử đó được lập đi 
lập lại trong nhiều quốc gia, nhiều thời đại dưới nhiều hình 
thức khác nhau và vì thế hầu như những khởi đầu của một 
chế độ độc tài nào cũng có những vụ Văn Tự Ngục. 


KẾT LUẬN 

Kim Dung cho biết chính sự khốc liệt và tàn phá của Cách 
Mạng Văn Hóa dưới thời Mao Trạch Đông đã là một trong 
những nguyên nhân ông mở đầu bộ tiểu thuyết võ hiệp Lộc 
Đỉnh Ký bằng vụ án dưới triều Thanh mà chính tổ tiên ông 
cũng dự phần trong đó.[19] 

Khi người Mãn Châu chiếm được Trung Hoa, tuy cũng là một 
dân tộc ở quan ngoại nhưng họ không đến nỗi quá cách xa 
về văn hóa như người Mông Cổ thuở trước. Trái lại họ cũng 
đã có một nền văn minh khá đặc thù và nhà Thanh đã đưa 
ra nhiều chính sách với ý định làm thay đổi tận cốt rễ sinh 
hoạt tập quán của Trung Nguyên để Mãn hóa người Hán. Sự 
xung khắc giữa dân chúng và triều đình kéo dài cho đến tận 
cuối đời Thanh và luôn luôn hiện diện ở một mức độ nào đó 
nặng hay nhẹ tùy theo chính sách của triều đình. 

Thực tình mà nói, việc người Mãn Châu làm chủ được Trung 
Hoa không đơn giản là một cuộc xâm lăng của một dân tộc 
quan ngoại tiến đánh Trung Nguyên mà là một sự biến 
chuyển quan trọng để thay đổi một triều đại hết sức mục 


nát - khôi hài thay giới trí thức Trung Hoa vẫn tiếp tục tôn 
chỉ phản Thanh phục Minh qua nhiều thế hệ, lan ra cả đến 
những cộng đồng Hoa kiều đã di cư sang nước ngoài[20] - 
và những vụ tàn sát thảm khốc nhất ở giai đoạn thay chủ 
đổi ngôi đó cũng chưa hẳn do người Mãn Châu gây nên mà 
do chính người Hán giết người Hán trong các vụ nổi dậy của 
Trương Hiến Trung, Lý Tự Thành hay của những đội Lục 
Doanh (Hán kỳ) của những tướng nhà Minh về hàng như 
Hồng Thừa (Thặng) Trù, Thượng Khả Hỉ hoặc Ngô Tam Quế. 
[21] 

Ngoài những nguyên nhân trực tiếp đã gây ra hai vụ đại án 
ở Giang Nam, chúng ta cũng không thể quên rằng trong thời 
kỳ đầu Thanh triều phải đối phó rất gay go với những vụ nổi 
dậy, từ dư đảng của nhà Minh đến những vụ bạo loạn. Quan 
trọng nhất phải nói đến lực lượng của Trịnh Thành Công ở 
Đài Loan mà căn cứ địa trên đất liền của lực lượng này chính 
là vùng Mân Triết. Trước đó không lâu (cuối năm 1659), họ 
Trịnh đã gần như khống chế toàn vùng khi đem quân dọc 
theo sông Dương Tử lên đến gần Nam Kinh. Mặc dù quân 
Thanh đẩy lui được chiến thuyền họ Trịnh ra Đài Loan nhưng 
không thể không e ngại thành phần dân chúng vốn dĩ còn 
hoài vọng cựu triều và cũng là thành phần hưởng ứng phong 
trào 


chống lại triều đình nồng nhiệt và đông đảo hơn cả. Trong 
tình huống lưỡng đầu thọ địch, một mặt dư đảng nhà Minh ở 
phương Nam, một mặt người Mông Cổ tấn công biên thùy 
phương bắc, nhà Thanh bị đẩy vào thế “khoan nhượng là tự 


sát” và vụ án Văn Tự Ngục cũng chỉ phản ảnh một trong 
những khía cạnh dao động của nhà cầm quyền. Tâm lý sợ 
hãi cũng là một trong những tầng sâu của việc sử dụng bạo 
lực, vừa để chứng minh là mình vẫn còn sức mạnh, vừa để 
che dấu sự hoảng loạn khi thấy thời đại đang có những thay 
đổi lớn lao mà họ ngầm cảm thấy mình không thể đi ngược 
lại trào lưu của cơn hồng thủy. 

Chính vì thế mà Thanh triều đã thẳng tay trấn áp thành 
phần trí thức của Trung Hoa điển hình là hai vụ Thuế Giang 
Nam và Minh Sử. Giai đoạn Ngao Bái cầm quyền cũng xen 
kẽ giữa hai đời vua, Thuận Trị và Khang Hi đều có khuynh 
hướng muốn dung hòa văn hóa Hán Mãn tạo nên sự đố ky 
ngấm ngầm của đám cựu thần, e ngại rằng ảnh hưởng của 
họ bị sút giảm trước quan điểm mới mẻ của hai vị hoàng đế. 
Giai đoạn đó đánh dấu một thời kỳ “vỡ hạt” khi thế hệ con 
cháu đã trưởng thành sau hai mươi năm chiếm được Trung 
Hoa. Đến lúc này, số người Mãn Châu hội nhập vào sinh hoạt 
của người Hán càng ngày càng nhiều, tử đệ của các đại thần 
tham dự những cuộc khảo thí và hôn nhân Mãn - Hán mỗi 
lúc một phổ biến. Sự hòa loãng đó tuy khiến cho tâm lý thù 
nghịch của lớp người mới bớt dần thì ngược lại thế hệ thứ 
nhất - nay đã già (các phụ chính đại thần thời đầu Khang Hi 
đều ở vào tuổi 60 trở lên) lại có cảm tưởng rằng cái hào 
quang trai trẻ của mình khi “ngồi trên lưng ngựa mà lấy 
thiên hạ” càng lúc càng mờ nhạt. 

Trong khi đó cựu thần và văn nhân người Hán thì hoài vọng 
tiền triều theo thói quen của những “Bạch đầu cung nữ tại, 
Nhàn tọa thuyết Huyền Tông[22]”, còn kẻ cầm quyền thì 


khắc khoải khi chính con cháu họ cũng không còn giống 
mình và sự cọ sát đó đã trở thành những xung khắc tâm lý 
tạo nên vụ thảm án Văn Tự Ngục. Đó là nguyên nhân sâu xa 
ít ai nghĩ đến của vụ án văn chương này. Chính vì thế mà vụ 
trấn áp được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau, tùy theo 
thời kỳ và tùy theo quan điểm chính trị. 

Các sử gia ngày hôm nay đã có cái nhìn tương đối khác hơn 
về những năm đầu của triều Thanh. Vết nhơ lịch sử đó đã vẽ 
thành những nét đậm màu ghi dấu những đối nghịch vào 
thời kỳ một triều đại mới thành lập nhưng lại cũng lót đường 
cho hơn 100 năm tương đối thịnh trị và huy hoàng của ba 
đời Khang Hi, Ung Chính, Càn Long mà nhiều người cho rằng 
là thời đại đỉnh cao của văn minh Trung Hoa. Bao giờ cũng 
thế, phải tới thế hệ thứ hai, thứ ba người ta mới có đủ tỉnh 
táo để nhìn được vấn đề mà thế hệ thứ nhất bị che lấp. 

Kinh nghiệm lịch sử đó không phải lúc nào cũng được người 
đi sau học được. Việc xuống khỏi lưng ngựa để trị thiên hạ 
mới thực là một vấn đề vì để duy trì được một sự thịnh 
vượng và tiến bộ lâu dài, những nguyên tắc, lập pháp, lập 
qui, kỷ cương đường lối còn quan trọng hơn gươm đao, súng 
ống. Một triều đại biết từ bỏ cái bạo lực để xây dựng một xã 
hội văn minh và phú cường vừa phải có thời gian và... cũng 
lại cần những người lãnh đạo sáng suốt biết nhìn ra đại thể. 
Tháng 10/2003 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1/ Tiêu Phong ([): Minh Thanh Thập Đại Danh Án ([HHLHL) 
(Thương Vụ Ấn Thư Quán, Hongkong 1990) 


2/ Oxnam, Robert B.: Ruling from Horseback - Manchu 
Politics in the Oboi Regency, 1661-1669 (The University of 
Chicago Press, Chicago & London 1975) 


[1] Nam Man, Bắc Địch, Đông Di, Tây Nhung 

[2] Xem thêm Bút Nghiên, Thư Họa của Nguyễn Duy Chính 
[3] sách viết nháp, chưa in 

[4] Sách Ni (Soni) là cha của Songotu (Sách Ngạch Đồ), Tô 
Khắc Tát Cáp (Suksaha) sau bị Oboi (Ngao Bái) giết, Át Tất 
Long (Ebilun) tòng đảng với Ngao Bái. Những tên này có thật 
trong sử sách. 

[5] Vua Khang Hi sinh năm 1654, khi đó Thuận Trị mới 16 
tuổi??? 

[6] Bát Kỳ bao gồm 4 chính và 4 tương bao gồm những màu 
vàng, trắng, xanh, đỏ. Tương kỳ có thêm viền ở bên ngoài. 
Tất cả 8 kỳ đều do các thân vương (bối lặc) chỉ huy. Tám 
thân vương đó được gọi là Nghị Chính Vương là cơ chế hành 
chánh- quân sự quan trọng nhất của triều đình Mãn Thanh. 
(Xem thêm Thanh Binh nhập quan của Nguyễn Duy Chính) 
[7] Đoạn này có lẽ tác giả (NDC) nhầm, vì Nurhachi (Nỗ Nhĩ 
Cáp Xích) là cha của cả Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn. Đa 
Nhĩ Cổn (Dorgon) là em cùng cha khác mẹ với Hoàng Thái 
Cực và chỉ là Nhiếp Chính Vương cho Thuận Trị (Chú thích: 
Thái Nhi) 

[8] Nguyên nhân về sự xung đột giữa Chính Hoàng Kỳ, 
Tương Hoàng Kỳ với Chính Bạch Kỳ có lẽ còn do sự xung đột 
giữa Hoàng Thái Cực (Aberhai) với Đa Nhĩ Cổn (Dorgon). 


Tương truyền, Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Nurhachi) định truyền ngôi 
cho con út Đa Nhĩ Cổn nhưng chưa kịp thì đã chết. Lúc đó, 
Hoàng Thái Cực đang có thực lực trong tay và tranh thủ sự 
ủng hộ của các thân vương, nhanh chóng đoạt ngôi Hãn. 
Sau khi Hoàng Thái Cực chết, Đa Nhĩ Cổn định cướp lại ngôi 
nhưng do có sự can thiệp của Hiếu Trang Hoàng Hậu (thân 
mẫu của vua Thuận Trị) nên thôi. Cũng có thể nói, chính Đa 
Nhĩ Cổn trong thời kỳ làm Nhiếp Chính Vương là người có 
công lớn giúp người Mãn Châu chiếm được Trung Hoa và xây 
dựng thể chế cho Đế quốc Đại Thanh. 

[9] Robert B. Oxnam tr. 103-4 

[10] Robert B. Oxnam: sdd tr. 105-107 

[11] Oxnam: 108 

[12] Theo Mạnh Sâm trong Thanh Sơ Tam Đại Nghi Án Khảo 
Thực và Thư Minh Sử Sao Lược thì Trang Duẫn Thành đỗ Tiến 
Sĩ năm 1658 và làm việc trong Hàn Lâm Viện (dẫn theo 
Robert B. Oxnam tr. 109) 

[13] qua được một kỳ thi địa phương để có thể ứng thí các 
cuộc thi Hương của triều đình, tương tự như khóa sinh của ta 
[14] Tiêu Phong viết là Minh Sử Toát Lược (Minh Thanh Thập 
Đại Danh Án tr. 154) 

[15] Nam Tâm Chí 1929 (The Gazetteer of Nan-hsun District) 
Oxnam: 109 

[16] Ở đây tác giả (NDC) nhầm. Đúng ra phải là Nỗ Nhĩ Cáp 
Xích (chú thích: Thái Nhị) 

[17] Robert B. Oxnam, tr. 111 

[18] Tức Đa Nhĩ Cổn (chú thích: Thái Nhi) 

[19] Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung là hậu duệ của Tra 


Thận Hành. 

[20] Xem thêm Thiên Địa Hội (biên khảo của Nguyễn Duy 
Chính) 

[21] Xem thêm Thanh Binh Nhập Quan (biên khảo của 
Nguyễn Duy Chính) 

[22] thơ Lý Bạch 


Nguyễn Duy Chính 
VỤ ÁN MINH SỬ 


VĂN TỰ NGỤC 

LILIL 

Nguyên Duy Chính 

Suốt 5000 năm lịch sử, không hiếm những dân tộc ở bên 
ngoài xâm chiếm Trung Nguyên, có khi thất bại, có khi thành 
công và nhiều lần họ còn xây dựng nên những triều đại 
oanh liệt hơn chính dân bản địa. Triều đại không phải là Hán 
tộc sớm nhất trong lịch sử Trung Hoa là nhà Chu từ hơn một 
nghìn năm trước T.L., kế tiếp là người Khất Đan (Liêu 947- 
1125), người Nữ Chân (Kim 1122-1234), rồi người Mông Cổ 
(Nguyên 1271-1368) và gần nhất là người Mãn Châu (Thanh 
1644-1912). 

Người Trung Hoa quan niệm Trung Quốc là tâm điểm của thế 
giới và những dân tộc khác ở chung quanh như những vòng 
tròn đồng tâm phải thần phục một vị con trời (Thiên Tử) là 
người được thượng đế ủy thác xuống trần để cai trị thiên hạ 
(dưới gầm trời). Từ vũ trụ quan đó, họ đã tự cho mình cái sứ 
mệnh thiêng liêng (thiên mệnh) khai hóa những dân tộc 
khác mà họ gọi là di địch, man rợ[1] là một dạng chư hầu, 
thần phục thiên tử như những vì sao chầu về ngôi Đế Tọa và 
theo đuổi một đường lối ngoại giao mà người Tàu gọi là ky 
mi ([II - lỏng dây cương) theo kiểu dây mềm buộc chặt. 
Đường lối ngoại giao đó được thực hiện dưới nhiều hình thức 
như cưới gả, tặng vật, ban chức tước, có khi nhận làm thân 
tộc xưng anh gọi em và cũng có khi phải triều cống ngược 


lại cho họ (chẳng hạn triều Tống). Cũng có khi họ dùng 
chính sách lấy rợ nọ kiểm chế rợ kia, dùng dân tộc này 
chống lại kẻ thù khác. Chính sách đó cũng được triều đình 
Việt Nam bắt chước để đối phó với một số tiểu quốc và 
những sắc dân thiểu số vùng cao nguyên nhưng lại chuốc 
phải thất bại một cách chua cay khi một số nhà nho đem ra 
áp dụng với người Pháp. 

Những triều đại do các dân tộc từ bên ngoài vào luôn luôn 
tạo nên những đối kháng mãnh liệt mà kết quả phần lớn là 
đẫm máu kẻ bị cai trị. Đối với nhà cầm quyền, biện pháp 
thông dụng nhất là dùng bạo lực để trấn áp, để tiêu diệt, 
còn đối với kẻ bị trị thì việc dùng văn chương để phúng 
thích, mỉa mai... Đường lối chống đối đó chỉ là hình thức tiêu 
cực và cũng là một món võ khí của kẻ yếu. Và vì thế những 
vụ tàn sát vì văn chương đã xảy ra rất nhiều, không phải chỉ 
vào thời những hôn quân bạo chúa mà hầu như mỗi khi khởi 
đầu một triều đại đều ít nhiều có những vụ Văn Tự Ngục. 
Những vụ án đó có nhiều nguyên do, từ nhu cầu củng cố 
quyền hành của tân triều, đến những thanh trừng trong nội 
bộ, hoặc có khi vì tính đa nghi, những vụ bạo động của dân 
chúng khi gặp thiên tai, hạn hán châm ngòi cho những vụ 
trấn áp. 

Văn Tự Ngục là tên mà các sử gia gọi vụ án Minh Sử được kể 
lại khá chi tiết trong chương mở đầu của bộ truyện dài võ 
hiệp Lộc Đỉnh Ký: 

“Ở phía tây Chiết Giang là ba phủ Hàng Châu, Gia Châu, Hồ 
Châu nằm bên bờ Thái Hồ, địa thế bằng phẳng, đất đai màu 
mỡ, sản xuất nhiều thóc gạo tơ tằm. Huyện đứng đầu ở Hồ 


Châu là Ngô Hưng, đời Thanh chia làm hai huyện Ô Trình, 
Qui An. Nơi đó vốn là chốn văn chương chữ nghĩa, xưa nay 
lắm danh sĩ xuất thân, đời nhà Lương có Thẩm Ước chia 
tiếng Trung Quốc ra làm bốn thanh bình thượng khứ nhập, 
đời Nguyên thì có Triệu Mạnh Phủ cả thư lẫn họa đều đứng 
đầu, hai người đều từ Hồ Châu mà ra. Đương địa lại sản xuất 
bút nổi tiếng, bút Hồ Châu, mực Huy Châu, giấy Tuyên 
Thành, nghiên Đoan Khê Triệu Khánh là những món thiên hạ 
trì danh trong văn phòng tứ bảo[2I]. 

Phủ Hồ Châu có trấn Nam Tầm, tuy tiếng chỉ là một trấn 
nhưng so với những châu huyện tâm thường còn lớn hơn 
nhiều. Trong trấn phú hộ rất đông, trong đó có một gia tộc 
nổi tiếng họ Trang. Nhà phú hộ họ Trang tên là Trang Duẫn 
Thành, sinh được mấy người con, trưởng tử tên là Đình Long, 
thích đọc thi thư từ nhỏ, kết giao rất đông đảo danh sĩ Giang 
Nam. Đến đời Thuận Trị, Trang Đình Long vì đọc sách quá 
nhiều nên đột nhiên bị lòa, đã tìm đủ loại danh y nhưng 
không sao chữa khỏi, trong lòng uất ức không vui. 

Một hôm kia, có một thanh niên họ Chu ở gần bên đem tới 
một bộ thủ cảo[3], nói là di cảo của tổ phụ Chu tướng quốc 
muốn dùng làm vật thế chân để mượn vài trăm lượng bạc. 
Họ Trang xưa nay vốn khẳng khái, vẫn thường giúp đỡ con 
cháu Chu tướng quốc, nay đến mượn tiền cũng không cần 
phải lấy vật gì cầm cố. Thế nhưng thanh niên họ Chu kia nói 
rằng sau khi mượn tiền rồi sẽ đi xa, nếu bộ di cảo này đem 
theo trong người e rằng thất lạc, còn để ở nhà thì lại không 
yên tâm nên muốn giữ tại nhà họ Trang. Trang Duẫn Thành 
nghe thế mới bằng lòng. 


Sau khi gã họ Chu đi khỏi, Trang Duẫn Thành muốn con đỡ 
buồn mới sai những người có chút chữ nghĩa trong nhà đọc 
sách đó cho con nghe. Bộ Minh Sử Cảo của Chu Quốc Trinh 
phần lớn đã in ra thành sách lưu truyền nhân thế. Thế 
nhưng lần này người cháu ông ta đem đến nhà họ Trang để 
cầm là nhiều thiên liệt truyện viết sau cùng. Trang Đình 
Long nghe đọc mấy hôm cảm thấy hứng thú đột nhiên nghĩ 
ra: “Xưa kia Tả Khâu Minh cũng lòa đôi mắt, vậy mà chỉ viết 
một bộ Tả Truyện nên tiếng để muôn đời. Ta hiện nay mắt 
cũng mù, nhàn cư không có việc gì làm, sao không viết một 
bộ sử để lưu truyền hậu thế?”. 

Con nhà đại phú làm chuyện gì cũng dễ dàng. Y có hứng làm 
chuyện đó lập tức mời ngay mấy người học thức đến đem bộ 
Minh Sử Cảo đó từ đầu đến cuối đọc cho y nghe một lượt, 
thấy chỗ nào cần thêm vào, chỗ nào cần bỏ bớt liền nói ra 
để cho tân khách chép lại. 

Thế nhưng nghĩ bụng mắt mình đã lòa rồi không còn thể nào 
đọc hết các sách vở được nữa, bộ Minh Sử này soạn ra nếu 
còn nhiều chỗ sai lầm thì đã chẳng được tiếng tăm gì mà lại 
làm trò cười cho thiên hạ thành thử y không ngại bỏ tiền bạc 
mời những danh sĩ hồng nho, hết sức sửa sang để sao tận 
thiện tận mỹ mới vừa lòng. Nếu có những bậc đại học vấn 
tiền tài không thể mua chuộc được, Trang Đình Long lại khẩn 
khoản nhờ người khác, dùng lời lẽ nhún nhường mời mọc. 
Đất Thái Hồ vốn dĩ nhiều danh sĩ, được Trang gia mời đến, 
phần vì thương y mù lòa cảm kích tấm lòng thành, hai nữa 
việc giúp một tay tu bổ Minh Sử cũng là một việc tốt nên 
hầu hết đều đến nhà họ Trang làm khách dăm bữa nửa 


tháng, hoặc giúp việc sửa lại những sai lầm, hoặc thêm bớt 
cho thêm văn vẻ, hoặc chép giùm một vài chương. Thành 
thử bộ Minh Sử đó quả là tập trung được nhiều đại thủ bút. 
Cuốn sách làm xong chưa bao lâu thì Trang Đình Long tạ 
thế. 

Trang Duẫn Thành thương xót đứa con bạc mệnh nên lập tức 
lo việc in ra. Đời Thanh muốn in một quyển sách quả không 
phải dễ mà phải gọi thợ khắc thành mộc bản, lúc ấy mới in 
thành sách được. Bộ Minh Sử đó rất dày, tiền công khắc bản 
gỗ và ¡in ấn rất tốn kém. Thế nhưng nhà họ Trang lắm bạc 
nhiều tiền, lập tức dọn ngay mấy căn phòng lớn làm xưởng 
việc, gọi thêm thợ chỉ mấy năm sau sách đã in xong. Cuốn 
sách đó có nhan đề là Minh Thư Tập Lược, người soạn là 
Trang Đình Long, lại mời danh sĩ Lý Lệnh Triết đề tựa. Tất cả 
những người đã từng giúp đỡ hoàn thành cuốn sách đều 
được in ở đầu, nào là Mao Nguyên Minh, Ngô Chi Minh, Ngô 
Chi Dung, Lý Nhưng Đào, Mao Thứ Lai, Ngô Sở, Đường 
Nguyên Lâu, Nghiêm Vân Khởi, Tưởng Lân Trưng, Vi Kim 
Hựu, Vi Nhất Viên, Trương Tuấn, Đổng Nhị Dậu, Ngô Viêm, 
Phan Sanh Chương, Lục Kỳ, Tra Kế Tá, Phạm Tương... tổng 
cộng cả thảy mười tám danh sĩ. Trong sách cũng ghi là bộ 
này căn cứ thêm bớt vào bản nháp của Chu thị mà thành, có 
điều Chu Quốc Trinh là tướng quốc nhà Minh, danh tiếng quá 
lớn nên không tiện để thẳng tên nên chỉ nói lập lờ là “Chu 
thị nguyên cảo”. 

Minh Thư Tập Lược qua biết bao nhiêu tay danh sĩ học giả 
sửa đổi chọn lựa nên quả cực kỳ đầy đủ, mạch lạc khúc 
chiết đâu ra đấy, văn chương lại chau chuốt thanh nhã, in ra 


rồi rất được người trong sĩ lâm tán thưởng. Trang gia lại cốt 
để được tiếng tăm nên giá bán thật hạ. Trong nguyên cảo 
mỗi khi nhắc đến người Mãn Châu, vốn dĩ không thiếu gì 
những đoạn chê bai, người tu đính đều đem bỏ đi hết nhưng 
những đoạn tán dương triều Minh không thể không có.Lúc 
đó nhà Minh mất chưa lâu, người đọc sách dạ hoài cố quốc 
nên sách in ra ai nấy đều mát lòng mát dạ, tên tuổi của 
Trang Đình Long nổi như cồn khắp Giang Nam, Giang Bắc. 
Trang Duẫn Thành tuy đau lòng nhưng thấy con người tuy 
mất nhưng danh vẫn còn, cũng thấy an ủi cho tuổi già. 

Thế nhưng vào thời loạn, tiểu nhân đắc chí khiến người quân 
tử gặp tai ương. Tri huyện Qui An ở Hồ Châu tên là Ngô Chỉ 
Vinh, làm quan tham lam chẳng kể gì đến phép nước, trăm 
họ hận y tận xương tủy, khiến cho có người tố cáo nên bị 
triều đình cách chức. Ngô Chi Vinh làm tri huyện Qui An tuy 
bòn rút được đến trên vạn lạng bạc nhưng khi lệnh cách 
chức xuống rồi, y chạy đôn chạy đáo khắp nơi để khỏi bị tù 
tội nên bao nhiêu tiền bạc tích cóp được đều hết nhẫn, đến 
cả gia nhân cũng bỏ đi đâu không biết. 

Y quan chức lẫn tiền bạc đều chẳng còn, chỉ còn cách đến 
các nhà có máu mặt tả oán, than rằng làm quan thanh 
bạch, nay bị về vườn, chẳng còn đồng xu dính túi để ăn 
đường nên không thể nào qui cố hương được. Những phú hộ 
đó chẳng muốn rầy rà, nên ai cũng cho y ít nhiều, kẻ mười 
lạng người tám lượng. Khi y đến nhà họ Chu, chủ nhân Chu 
Hựu Minh vốn là người chính nhân quân tử, ghét kẻ ác như 
kẻ thù, đã chẳng cho đồng nào thì chớ lại mắng cho một 
trận, bảo là các hạ làm quan, bách tính trăm điều khổ sở, họ 


Chu này dù có tiền thì cũng đem đi giúp cho những người bị 
các hạ hút máu hút mủ còn hơn. Ngô Chi Vinh tuy giận lắm 
nhưng cũng chẳng làm gì được, y bị cách chức rồi, quyền 
không mà thế cũng không, đâu có dám cà khia với một phú 
gia bát ăn bát để? Sau đó y bèn nuốt hận đi sang bái phỏng 
Trang Duẫn Thành. 

Trang Duẫn Thành bình thời chỉ kết giao với thanh lưu danh 
sĩ, vẫn chẳng coi bọn quan lại vào đâu, thấy y đến mè nheo, 
cười nhạt một tiếng, thí cho y một lượng bạc nói: 

- Cái thứ người như các hạ, đúng ra một lượng cũng chẳng 
đáng cho, có điều nhân dân Hồ Châu chỉ mong các hạ đi 
sớm ngày nào khuất mắt ngày ấy, cho một lượng để cút 
sớm một khắc, cũng là điều hay. 

Ngô Chi Vinh trong bụng tức lắm, liếc qua thấy trên bàn có 
để một bộ Minh Thư Tập Lược, nghĩ thâm: “Tên họ Trang này 
tính thích phỉnh phờ, người ta chỉ cần khen bộ Minh Thư Tập 
Lược này vài câu là lập tức đem tiền dâng ngay, không hề 
ngần ngại”. Y bèn cười cầu tài nói: 

- Trang ông hậu tứ, không nhận thì không cung kính. Huynh 
đệ hôm nay từ biệt Hồ Châu, điều đáng tiếc nhất là không 
mang được một bộ Hồ Châu chỉ bảo về quê để cho những kẻ 
cô lậu quả văn nơi tệ hương được mở mắt. 

Trang Duẫn Thành hỏi lại: 

- Cái gì mà gọi là Hồ Châu chi bảo? 

Ngô Chi Vinh cười đáp: 

- Trang ông quả là khiêm tốn quá! Trong chốn sĩ lâm, ai ai 
cũng đều tấm tắc, lệnh lang Đình Long công tử thân bút 
soạn ra bộ Minh Thư Tập Lược, sử tài, sử thức, sử bút cả ba 


điều tự cổ đến nay hiếm ai hơn được, Tả Mã Ban Trang, đó là 
cổ kim lương sử tứ đại gia. Hồ Châu chi bảo chính là bộ Minh 
Sử do lệnh lang thân bút soạn ra chứ còn gì nữa. 

Ngô Chi Vinh nhắc đi nhắc lại “do chính lệnh lạng soạn ra” 
khiến Trang Duẫn Thành nghe mà như nở hoa trong bụng. 
Ông biết rõ bộ sử này nào có phải do chính con mình “thân 
bút” đâu, trong lòng không khỏi áy náy nhưng Ngô Chi Vinh 
nói thế quả là gãi đúng chỗ ngứa, nghĩ thầm: “Ai ai cũng bảo 
gã này tham lam, là một tên tiểu nhân hèn hạ, hóa ra y 
cũng là người đọc sách có chút kiến thức. Thì ra bên ngoài 
người ta bảo tập sách của Long nhi là Hồ Châu chỉ bảo, bây 
giờ ta mới nghe lần đầu”. 

Trang ông mặt mày tươi rói nói: 

- Vinh ông nói gì mà Tả Mã Ban Trang, cổ kim tứ đại lương 
sử, huynh đệ có điều chưa rõ, mong được chỉ giáo. 

Ngô Chỉ Vinh thấy Trang Duẫn Thành dịu hẳn lại, biết rằng 
cá đã cắn câu, trong bụng mừng thầm, liền đáp: 

- Trang ông chẳng nên quá khiêm tốn. Tả Khưu Minh soạn Tả 
Truyện, Tư Mã Thiên soạn Sử Ký, Ban Cố soạn Hán Thư đều 
là những danh tác truyền từ nghìn xưa, thế nhưng sau Ban 
Cố, đại sử gia chẳng còn ai nữa. Âu Dương Tu soạn Ngũ Đại 
Sử, Tư Mã Quang soạn Tư Trị Thông Giám, văn chương tuy 
xuất sắc nhưng tài ba, kiến thức có phần chưa đủ. Mãi đến 
thời thịnh thế nhà Đại Thanh ta, lệnh lang thân bút soạn ra 
một bộ Minh Thư Tập Lược bừng bừng như thế mới có được 
người cùng Tả Khưu Minh, Tư Mã Thiên, Ban Cố ba vị tiền bối 
tịnh giá tể khu, thành thử người đời mới có câu “Tứ Đại 
Lương Sử, Tả Mã Ban Trang”. 


Trang Duẫn Thành cười híp cả mắt, hai tay xoắn tít lại luôn 
mồm: 

- Nói quá thôi! Nói quá thôi! Cái câu Hồ Châu chi bảo quả là 
không dám nhận. 

Ngô Chi Vinh nghiêm mặt nói: 

- Cái gì mà không dám nhận? Bên ngoài ai ai cũng nói: Trong 
Hồ Châu tam bảo sử, lụa và bút thì Trang sử đứng đầu. 

Tơ tằm và bút lông của Hồ Châu là hai đặc sản nổi danh, 
Ngô Chi Vinh tuy phẩm hạnh bết bát nhưng được cái nhanh 
mồm nhanh miệng, xuất khẩu thành chương, ghép ngay 
Trang sử chung với Hồ ti, Hồ bút, Trang Duẫn Thành nghe 
thế hết sức vừa lòng. 

Ngô Chi Vinh lại tiếp: 

- Huynh đệ đến quí xứ làm quan, hai bàn tay trắng chẳng tơ 
hào gì. Hôm nay đành muối mặt đến xin Trang ông một bộ 
Minh Sử để đem về làm bảo vật truyền gia, sau này con 
cháu nhà họ Ngô ngày đêm dùi mài, may ra tài nghệ kiến 
thức tiến triển, làm rạng rỡ cho tổ tiên, âu cũng là nhờ hậu 
tứ của Trang ông. 

Trang Duẫn Thành cười đáp: 

- Thế thì xin phụng tặng. 

Ngô Chi Vinh lại đẩy đưa thêm vài câu nữa, không thấy 
Trang Duẫn Thành tỏ ý gì khác, lại đem bộ Minh Sử ra ca 
ngợi một hồi. Thực ra bộ sách đó y chưa đọc đến một trang, 
nên chỉ nói lòng vòng nào là sử tài cao siêu hiếm có, sử thức 
phong phú, trác tuyệt. 

Trang Duẫn Thành nói: 

- Vinh ông xin ngồi nán lại một chút. 


Nói xong đi vào hậu đường. Qua một lúc sau, một gia đỉnh 
bưng một cái bọc ra, để lên bàn. Ngô Chi Vinh thấy Trang 
Duẫn Thành chưa xuất hiện, vội vàng cầm cái bao lên nhắc 
nhắc thử, bao đó tuy to nhưng nhẹ hều, hiển nhiên bên 
trong chẳng có tiền bạc gì, trong lòng hết sức thất vọng. Một 
hồi sau, Trang Duẫn Thành trở lại đại sảnh, bưng cái bọc lên, 
Cười nói: 

- Vinh ông coi trọng thổ sản của chúng tôi quá vậy xin kính 
tặng. 

Ngô Chi Vinh tạ ơn, cáo từ đi ra, chưa đến khách điếm đã 
cho tay vào mò thử, quả nhiên là một bộ sách, một cuộn tơ 
tằm và vài mươi cây bút. Y mất bao nhiêu công lao miệng 
lưỡi, vẫn tưởng Trang Duẫn Thành ngoài bộ Minh Sử ra, thể 
nào cũng tặng thêm cho vài trăm lượng bạc, ngờ đâu món 
quà chỉ đúng có “Hồ Châu tam bảo” mà y thuận miệng bịa 
ra, bèn chửi thâm: “Con mẹ nó, cái bọn tài chủ ở Nam Tầm 
này đều tính khí nhỏ nhen. Âu cũng là tại mình nói sai, chứ 
nếu như nói Hồ Châu tam bảo là vàng bạc và Minh Sử thì có 
phải đã khá rồi không?'. 

Y hậm hực quay về khách điếm, cầm chiếc bao vứt toẹt lên 
bàn, rồi lăn ra ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã tối, giờ ăn của 
quán cũng qua rồi, y cũng không buồn gọi mang cơm lên, 
vừa buồn bực vừa đói lòng càng thêm day dứt nên không 
sao ngủ được, khi ấy mới cởi chiếc bao, lật bộ Minh Thư Tập 
Lược ra xem. Vừa xem được vài trang bỗng thấy ánh vàng 
lấp lánh, hóa ra có một lá vàng. Tim Ngô Chi Vinh đập thình 
thình, vội vàng đưa lên xem kỹ, chẳng phải vàng y thì là gì? 
Y vội vàng cầm lên giũ giũ, trong sách rơi ra đủ mười lá 


vàng, mỗi lá ít nhất cũng phải năm tiền, mười trương vàng 
lá ấy là năm lượng hoàng kim. Thời đó vàng quí, năm lượng 
vàng tính ra bằng bốn trăm lượng bạc. 

Ngô Chi Vinh mừng không đâu kể xiết, nghĩ thầm: “Lão họ 
Trang quả là giảo quyệt, y sợ mình xin bộ sách này rồi về 
quăng đi, không thèm mở ra, thành ra mới cài vàng lá vào 
trong sách, để nếu ai chịu đọc sách của con y thì người ấy 
có phúc nhặt được tiền. Đúng rồi, ta phải đọc vài trang học 
thuộc vài đoạn, sáng mai đến nhà y tạ y tặng vàng, tiện thể 
sẽ ca tụng văn chương thêm một chập nữa. Y sung sướng 
không chừng lại cho thêm vài lạng vàng nữa”. 

Y bèn khêu đèn cho sáng, mở sách ra đọc, đọc đến đời Vạn 
Lịch năm thứ bốn mươi bốn, Thái Tổ nhà Hậu Kim Nỗ Nhi 
Cáp Xích tức vị, quốc hiệu là Kim, niên hiệu Thiên Mệnh, đột 
nhiên hơi giật mình: “Năm Bính Thìn Vua Thái Tổ lên ngôi, từ 
năm đó trở đi, không còn dùng niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh 
nữa, phải dùng Thiên Mệnh nguyên niên mới phải”. 

Y tiếp tục đọc xuống dưới thấy năm Định Mão Kim Thái Tông 
tức vị rồi, trong sách vẫn để năm thứ bảy Thiên Khải đời 
Minh chứ không đề Đại Kim Thiên Thống nguyên niên. Từ 
năm Bính Tí trở đi nhà Hậu Kim đổi quốc hiệu là Thanh, cải 
niên Sùng Đức, vậy mà trong sách vẫn đề Sùng Trinh năm 
thứ chín chứ không chép là Đại Thanh Sùng Đức nguyên 
niên, năm Giáp Thân trong sách viết năm Sùng Trinh thứ 
mười bảy chứ không viết Đại Thanh Thuận Trị nguyên niên. 
Đến sau khi Thanh binh nhập quan rồi, năm Ất Dậu sách vẫn 
chép Long Võ nguyên niên, năm Đinh Hợi thì chép Vĩnh Lịch 
nguyên niên mà hai niên hiệu Long Võ, Vĩnh Lịch chẳng qua 


chỉ là của Đường Vương, Quế Vương, người viết sách rõ ràng 
tôn lên như những vị vua chính thống của Minh triều, chẳng 
coi Thanh triều vào đâu. Y đọc đến chỗ này, nhịn không nổi 
vỗ bàn kêu lên: 

- Phản tặc! Phản tặc! Rõ rành rành ra đây rồi! 

Y vỗ mạnh quá chiếc bàn rung rinh khiến ngọn đèn lật 
nghiêng, dầu sóng ra dính đầy bàn tay y. Trong đêm tối y 
chợt nghĩ ra, hết sức mừng rỡ như điên cuồng: “Cái này 
chẳng phải là ông trời cho mình một món hoạnh tài hay 
sao? Thăng quan phát tài cũng ở đây mà ra cả”. 

Y nghĩ thế trong lòng sướng quá bất giác kêu ầm lên. Bỗng 
nghe điếm tiểu nhị gõ cửa hỏi vọng vào: 

- Khách quan! Khách quan! Có chuyện gì thế? 

Ngô Chi Vinh cười đáp: 

- Không có gì cả. 

Y đốt đèn dầu lên, đọc lại một lần nữa. Tối hôm đó y đọc 
suốt tới khi gà gáy mới để nguyên quần áo lên giường nằm 
nhưng vì mới tìm thêm ra đến bảy tám chục chỗ văn tự cấm 
ky thành thử trong giấc mơ cũng vẫn thỉnh thoảng cười sằng 
sặc. 

Mỗi khi thay đổi một triều đại, niên hiệu của tân triều cực kỳ 
quan trọng rất dễ phạm cấm vì ngôn ngữ văn tự dễ khiến 
cho người ta nhớ lại cựu trào. Minh Thư Tập Lược chép 
chuyện đời Minh, dùng niên hiệu nhà Minh đúng ra không có 
gì sai quấy nhưng trong khi việc nghiêm cấm còn gay gắt thì 
chỉ sơ xẩy một chút cũng mang họa vào thân. Những người 
tham gia tu sử, đại đa số chỉ giúp vài quyển, chẳng ai đọc 
hết từ đầu chí cuối, lại thêm những ai giúp việc sửa đổi mấy 


quyển cuối là những người hận Thanh triều thấu xương, có 
ai chịu dùng niên hiệu Đại Thanh. Trang Đình Long là con 
nhà giàu có, hai mắt lại lòa không khỏi sơ xuất khiến cho kẻ 
tiểu nhân có dịp nước đục thả câu. 

Trưa hôm sau, Ngô Chi Vinh lập tức xuống thuyền đi về 
hướng đông đến Hàng Châu, ở trong khách điếm viết một lá 
thư cáo giác, kèm luôn bộ Minh Sử đưa vào trong phủ Tùng 
Khôi tướng quân. Y chắc mẩm Tùng Khôi khi nhận được lá 
thư rồi thể nào cũng gọi y vào gặp mặt. Khi đó người Mãn 
Châu tra xét những âm mưu phản nghịch rất nghiêm nhặt, 
ban thưởng rất hậu, y lập được công to như thế này, được 
phục chức làm quan thể nào cũng chắc, có khi còn thăng lên 
mấy cấp nữa. 

Ngờ đâu y ở tại khách điếm chờ đợi mỏi mòn, luôn đến hơn 
nửa năm, ngày ngày đến cửa phủ tướng quân nghe ngóng 
hỏi han nhưng chỉ như ném hòn đá xuống biển, chẳng thấy 
tăm hơi đâu cả. Về sau y bị những kẻ canh cửa trách mắng 
đuổi đi không cho y đến mè 

nheo nữa. 

Ngô Chi Vinh trong lòng bồn chồn, mấy lá vàng Trang Duẫn 
Thành tặng cho đã đổi ra bạc tiêu sạch rồi mà việc cáo giác 
chưa đi đến đâu cả, vừa buồn bực, lại vừa kinh ngạc. 

Hôm đó y lang thang trong thành Hàng Châu đi ngang qua 
nhà sách Văn Thông Đường mới đi vào định coi ké cho qua 
ngày giờ, thấy trên giá sách có bày ba bộ Minh Thư Tập 
Lược, nghĩ thầm: “Không lẽ những chỗ mình tìm thấy không 
đủ để làm tội Trang Duẫn Thành hay sao? Phải tìm thêm vài 
chỗ đại nghịch bất đạo khác, sáng mai viết thêm một bản 


cáo trạng trình lên phủ tướng quân lần nữa”. Tuần phủ Chiết 
Giang là người Hán, còn tướng quân là người Mãn Châu, y sợ 
tuần phủ không muốn gây ra vụ đại án văn tự ngục này nên 
định bụng sẽ cáo giác với tướng quân người Mãn. 

Y lật một bộ ra xem, mới coi vài trang đã hết hồn hết vía, 
chẳng khác gì rơi tọt vào một hầm nước đá, hoang mang vô 
định, không còn biết đâu vào đâu, bao nhiêu chỗ cấm ky 
trong sách tuyệt nhiên biến mất không thấy tăm hơi, từ khi 
Thái Tổ nhà Đại Thanh khai quốc trở về sau đều biến thành 
niên hiệu của Mãn Châu cả, đến cả việc Vệ đô đốc đánh vào 
Kiến Châu (thân thích của tổ tông nhà Mãn Thanh), cùng các 
nơi chép về Long Võ, Vĩnh Lịch cũng chẳng còn gì nữa. Thế 
nhưng văn chương từ trước tới sau đều liền lạc, những tranh 
sách đều mới tinh không thấy dấu vết gì tẩy xóa, không hiểu 
sao lại biến hóa ra thế này thực là hết sức quái lạ. 

Y tay cầm bộ sử đứng trong hiệu sách ngơ ngẩn như trời 
trồng, qua một hồi sau mới buột miệng kêu lên: 

- Đúng rồi! 

Y thấy bộ sách này ngoài bìa cũng như giấy bên trong đều 
mới tỉnh mới quay qua chủ tiệm hỏi kỹ thì ra nhà buôn từ Hồ 
Châu mới giao lại chỉ độ bảy tám ngày gần đây. Y nghĩ bụng: 
“Tên Trang Duẫn Thành kia ghê gớm thật! Quả đúng là “có 
tiền mua tiên cũng được”, y thu hồi sách cũ, in lại bản mới 
làm như sách vừa in xong, còn bao nhiêu sách cũ những 
đoạn cấm ky xé bỏ cả rồi. Ôi, không lẽ mình đành bỏ cuộc 
hay sao?”. 

Những gì Ngô Chi Vinh suy nghĩ quả đúng như thế. Thì ra 
Tùng Khôi tướng quân của Hàng Châu không biết chữ Hán, 


người sư gia trong phủ đọc được bản cáo giác của Ngô Chỉ 
Vinh ai nấy toát mồ hôi lạnh, biết rằng chuyện này liên quan 
cực kỳ lớn lao, cầm lá thư mà hai tay run bần bật. 

Người đề lại đó họ Trình, tên Duy Phiên, là người Thiệu Hưng 
tỉnh Chiết Giang. Thời hai triều Minh Thanh, đề lại trong các 
phủ huyện mười người đến chín là người Thiệu Hưng, thành 
thử hai chữ “sư gia” bao giờ cũng thêm “Thiệu Hưng” để 
thành “Thiệu Hưng sư gia”. Người đề lại đó học được kinh 
nghiệm của những người đi trước, thành thử làm việc đâu ra 
đấy cực kỳ chín chắn. Trong phủ quan mỗi khi có công văn 
đều do sư gia xem trước, đa số là văn thư từ các cấp hạ liêu 
đồng hương trình lên để khỏi có điều trách móc chê bai. 
Thành ra quan chức lớn nhỏ mới đáo nhiệm sở, cần nhất là 
phải bỏ tiền mua chuộc những vị đề lại Thiệu Hưng. Hai triều 
Minh Thanh tuy đất Thiệu Hưng không mấy người làm quan 
lớn thế nhưng lại thao túng bút mực hành chánh suốt cả 
trăm năm, là một kỳ tích trong lịch sử chính trị Trung Quốc. 
Gã Trình Duy Phiên bụng dạ trung hậu, tin tưởng vào điều 
“một đời làm lại gia hại ba đời”, đã mang thân vào chốn 
công môn thì nên khéo đường tu. Cũng phải nói thao túng 
sinh sát bách tích tuy trong tay các quan thật, nhưng đề lại 
chỉ thêm bớt vài chữ là có thể làm cho người ta tan cửa nát 
nhà, còn như khai đường mở lối một câu, cũng có thể là chết 
đi sống lại, thành thử nếu ở cửa quan cứu người còn to lớn 
gấp mấy lần nương thân thiền môn tụng kinh gỗ mõ. Y thấy 
vụ án Minh Sử này có thể gây nên đại họa, không biết vùng 
Tô Chiết bao nhiêu người táng mạng phá gia, nên vội vàng 
xin tướng quân cho nghỉ vài ngày, lập tức đi thuyền đến trấn 


Nam Tầm Hồ Châu cáo tri Trang Duẫn Thành. 

Trang Duẫn Thành thấy đại họa đổ ập xuống đầu mình, kinh 
hãi đến mất hồn mất vía, miệng há hốc, nước dãi chảy lòng 
thòng, không còn biết tính làm sao, một hồi lâu mới vội 
vàng đứng lên quì gập xuống lạy tạ đại ân của Trình Duy 
Phiên rồi vấn kế y xem phải làm gì. 

Trình Duy Phiên trên đường đi từ Hàng Châu đến Nam Tầm 
đã suy đi tính lại, tìm ra được một cách thật hay, nghĩ thầm 
bộ Minh Thư Tập Lược này lưu truyền đã lâu, có dấu cũng 
không được, chi bằng thi hành kế “phủ để trừu tân”, một 
mặt sai người đi khắp các tiệm sách, thu hồi tất cả các bộ 
Minh Sử về tiêu hủy, một mặt thuê công nhân ngày đêm in 
lại bản mới, bỏ hết những chỗ húy ky rồi đem ra lưu hành. 
Nếu như quan phủ có truy cứu, tra xét bản mới thấy những 
lời cáo giác của Ngô Chi Vinh không đúng sự thực, thế là 
thoát được một mối họa bất ngờ. 

Y bèn nói kế đó cho Trang Duẫn Thành nghe khiến ông lão 
vừa mừng vừa sợ, liên tiếp rập đầu tạ ơn. Trình Duy Phiên lại 
chỉ hết mọi đường đi nước bước, nơi nào chỗ nào cần đút lót 
bao nhiêu, cửa nào quan nào cần đấm mỗõm, Trang Duẫn 
Thành vâng vâng dạ dạ nghe theo cả. 

Trình Duy Phiên quay trở về Hàng Châu, chờ đến hơn nửa 
tháng rồi mới đem lá thư của Ngô Chi Vinh và bộ sách trình 
lên cho tuần phủ Chiết Giang là Chu Xương Tộ, viết thêm vài 
hàng vào công văn, nói là người cáo buộc ấm ức vì chuyện 
bị mất chức tri huyện, xin xỏ không cho để bụng thù hẳn, 
vậy xin phủ đài tra xét minh bạch. 

Trong khi Ngô Chi Vinh mòn con mắt ở khách điếm đợi chờ 


thì tiền bạc Trang Duẫn Thành đổ ra như nước mua chuộc 
khắp nơi. Hậu lễ của họ Trang đã rải khắp cửa tướng quân, 
cửa tuần phủ, cửa học chính rồi, nên Chu Xương Tộ nhận 
được văn thư, cho rằng loại sách vở như thế này là chuyện 
của học chính ti cai quản, lại dìm đó thêm mươi ngày nữa 
mới gửi sang bên ti học chính. Đề lại bên học chính ngô môn 
lại bỏ xó thêm nửa tháng nữa, rồi cáo ốm nghỉ ở nhà một 
tháng, sau đó mới viết nhì nhằng gửi cho phủ Hồ Châu. 
Quan phủ Hồ Châu lại ngâm tôm thêm hai mươi ngày mới 
gửi sang học quan huyện Qui An và Ô Trình, yêu cầu hai 
người xem xét.Hai viên học quan này vốn đã được Trang 
Duẫn Thành dấm dúi cho một món tiền to, khi đó bản mới 
đã in ra xong, hai người liền đem bộ đó trình lên rằng: 

“Bộ sách này tầm thường sơ sài, chẳng có gì là xách động 
được nhân tâm, đã xem xét thật kỹ từ đầu chí cuối, không 
thấy chỗ nào phạm cấm cả.” 

Nơi nào trình lên cũng đều thế cả, chuyện kể như xong. 

Ngô Chi Vinh phát hiện bản Minh Sử mới trong thư quán, 
nghĩ thầm chỉ có cách nào kiếm ra được một bộ nguyên bản 
thì mới xin tái thẩm được thôi. Những bộ Minh Sử bản cũ ở 
tất cả các nhà sách tại Hàng Châu Trang Duẫn Thành đều đã 
mua lại hết rồi nên y vội vàng sang miền đông huyện Tích 
Châu lùng sục thế nhưng cũng không tìm đâu ra. Y hết sức 
thất vọng đành phải bỏ cuộc về quê. Thế nhưng việc cũng lạ 
đời, trên đường đi tại một khách điếm trông thấy chủ quán 
đang đọc sách, vừa đọc vừa lắc đầu, nhìn kỹ lại hóa ra y 
đang đọc bộ Minh Thư Tập Lược. Y mượn coi qua, té ra đó là 
nguyên bản. Y mừng không đâu cho xiết, nghĩ bụng nếu như 


đòi mua lại chắc gì y đã chịu bán, huống nữa trong túi lại 
hết tiền lấy gì mà mua, chi bằng ăn cắp cho xong. 

Đến đêm khuya y len lén trở dậy, trộm được bộ sách liền 
trốn đi ngay, thấy tỉnh Chiết Giang chỗ nào quan lại cũng bị 
Trang Duẫn Thành mua chuộc hết rồi, thôi thì đâm lao phải 
theo lao, đành lên tận Bắc Kinh cáo giác. 

Ngô Chi Vinh lên đến Bắc Kinh, liền viết ngay một tờ trình, 
cáo giác với bộ Lễ, Đô Sát Viện và Thông Chính Ty ba nơi, 
nói rõ họ Trang đút lót các nơi thế nào để đổi bản in mới. 
Ngờ đâu y ở kinh thành chờ đến hơn một tháng, cả ba nơi 
đều trước sau trả lời, nói là đã xem kỹ Minh Thư Tập Lược 
của Trang Đình Long, nội dung không có chỗ nào phạm cấm, 
những điều tri huyện bị cách chức là Ngô Chi Vinh cáo buộc, 
không phải chuyện thực, hiển nhiên chỉ vì thù ghét mà vu 
oan cho người ta, còn như quan lại ăn của đút gì gì đó, đều 
chỉ là những chuyện vu vơ đặt điều không nói thành có. Tờ 
phúc đáp của Thông Chính Ty còn gay gắt hơn nói rằng: 

“Tên Ngô Chi Vinh vì tham ô mà bị cách chức, cứ tưởng quan 
lại trên đời này ai ai cũng như y cả.” 

Thì ra Trang Duẫn Thành đã được Trình Duy Phiên chỉ bảo 
nên đã đem bộ Minh Sử mới gửi lên tặng bộ Lễ, Đô Sát Viện 
và Thông Chính Ty rồi, các quan lại sư gia người nào cũng 
đều đã được tặng hậu lễ. 

Ngô Chi Vinh lại bị thêm một vố đau nữa, thấy dẫu có về 
quê cũng chẳng xong, chỉ còn có nước lưu lạc ăn nhờ ở đậu 
nơi đất lạ. Thời đó người Thanh đối với văn nhân người Hán 
cực kỳ khắc nghiệt, nếu viết gì có chút cấm ky là xử tử ngay, 
Ngô Chi Vinh nếu như tố cáo một kẻ tầm thường thì đã xong 


rồi, có điều đối thủ lại là một gia đình giàu có, thành ra mới 
khó khăn đến thế. Có điều đã đến nước cùng không còn 
đường lui, thôi thì dẫu có ngồi tù thì cũng phải theo đuổi cho 
đến đầu đến đũa, thành thử viết thêm bốn tờ bẩm thiếp 
nữa, trình lên bốn vị cố mệnh đại thần, rồi lại ngồi trong 
khách điếm viết thêm mấy trăm tờ truyền đơn, kể rõ khúc 
nhôi đem dán khắp thành Bắc Kinh. 

Việc đó của y quả là làm liều, nếu như quan phủ truy ra gán 
cho cái tội ăn càn nói rỡ, ưu loạn nhân tâm thì không tránh 
khỏi cái tội sát thân. 

Bốn viên cố mệnh đại thần đó tên là Sách Ni, Tô Khắc Tát 
Cáp, Át Tất Long, Ngao Bái[4] đều là khai quốc công thần 
của nhà Mãn Thanh. Khi vua Thuận Trị từ trần đã để di chiếu 
ủy thác cho bốn người này phụ chính. Trong bốn người đó thì 
Ngao Bái là kẻ bạo ngược nhất, trong triều phe đảng của y 
cực đông, đại quyền nhà Thanh dường như một tay y nắm 
hết. Y sợ rằng đảng đối nghịch gây chuyện bất lợi cho mình 
cho nên sai ra rất nhiều thám tử, trong ngoài kinh thành dò 
xét động tĩnh. 

Hôm đó y được mật báo, nói là trong thành Bắc Kinh xuất 
hiện vô số truyền đơn, tố giác tên dân họ Trang ở Chiết 
Giang viết sách mưu phản, đại nghịch bất đạo nhưng quan 
lại Chiết Giang ăn của đút nên ém nhẹm đi không lý đến. 
Ngao Bái nhận được tin đó lập tức tra xét, cũng vừa lúc tờ 
cáo trạng của Ngô Chi Vinh vào đến phủ, phong ba bão tố 
nổi lên. Y cho đòi Ngô Chi Vinh vào gặp, hỏi han ngọn ngành 
đầu đuôi rồi cho bọn thủ hạ người Hán xem kỹ nguyên bản 
Minh Sử, những lời nói ra quả nhiên là thật. 


Ngao Bái vốn do công lao trận mạc mà được phong đến tước 
Công, làm quan to, trước nay vẫn ghét bỏ người Hán và bọn 
nho sĩ, bây giờ chấp chưởng đại quyền đang rình rập để lập 
vài vụ đại án, trấn nhiếp nhân tâm, để người Hán không 
dám có bụng phản loạn, lại khiến những kẻ đối nghịch trong 
triều chẳng dám ho he. Y lập tức phái khâm sai xuống Chiết 
Giang tra cứu. 

Chuyện như thế, lẽ dĩ nhiên toàn gia họ Trang bị giải về 
kinh, mà cả tướng quân Hàng Châu là Tùng Khôi, tuần phủ 
Chiết Giang Chu Xương Tộ cùng quan viên lớn bé, đều bị 
cách chức để điều tra. Những danh sĩ được liệt kê trên cuốn 
Minh Sử, không ai là thoát khỏi cảnh tù đày. 

Cố Viêm Võ, Hoàng Tông Hi hai người ở trong nhà Lã Lưu 
Lương kể lại từ đầu chí cuối nguyên do vụ án rồi, Lã Lưu 
Lương chỉ còn nước thở dài sườn sượt. Đêm hôm đó ba người 
kê giường cạnh nhau bàn tán, nghị luận chuyện đời, nhắc 
đến thời Minh mạt bọn thái giám Ngụy Trung Hiền hãm hại 
trung lương, lũng đoạn triều chính, làm chuyện trái tai gai 
mắt, đến nỗi Minh thất bị sụp đổ. Trung Quốc rơi vào tay 
người Mãn Thanh rồi, người Hán càng bị chém giết thảm 
khốc hơn, tai họa càng sâu không ai không khỏi chau mày 
nghiến răng. 

Sáng sớm hôm sau, toàn gia Lã Lưu Lương và Cố Hoàng hai 
người xuống thuyền đi về hướng đông. Ở Giang Nam những 
nhà khá giả đều có sẵn thuyền, đường thủy giăng mắc tứ 
phía, dày đặc như mạng nhện nên ai ai cũng đi bằng 
thuyền, thành thử mới có câu “người Bắc đi ngựa, người 
Nam đi thuyền”, từ xưa đã thế. 


Đến Hàng Châu, theo Vận Hà đi thuyền ngược lên mặt bắc. 
Tối hôm đó ở ngoài thành Hàng Châu nghe ngóng tin tức, 
Thanh triều nhân vụ án này chém giết rất nhiều quan viên 
bách tính; Trang Đình Long chết rồi cũng bị quật mồ lên, còn 
Trang Duẫn Thành ở trong ngục chịu khảo đả không nổi 
cũng đã từ trần, nhà họ Trang mấy chục người, từ mười lãm 
tuổi trở lên đều bị xử trảm, vợ con thì bị đày đi Phiên Dương, 
làm nô tì cho các kỳ binh Mãn Châu. Tiền Lễ Bộ thị lang Lý 
Lệnh Triết là người đề tựa thì bị lăng trì xử tử, bốn người con 
bị xử trảm. Đứa con út của Lý Lệnh Triết mới mười sáu tuổi, 
pháp ty thấy giết nhiều người quá trong dạ cũng xót xa nên 
bảo y khai thụt đi một tuổi, chiếu theo luật nhà Thanh, từ 
mười lăm tuổi trở xuống được miễn tội chết mà chỉ phải 
sung quân. 

Thiếu niên đó nói: 

- Cha tôi anh tôi đều chết cả rồi, tôi cũng chẳng muốn sống 
một mình. 

Y nhất định không đổi lời khai nên cũng bị chém đầu. Tùng 
Khôi, Chu Xương Tộ bị giam trong ngục chờ thẩm vấn, còn 
mạc khách Trình Duy Phiên thì bị lăng trì bỏ ngoài chợ. Hai 
học quan ở Qui An, Ô Trình đều bị chém. Vụ án cứ thế mà 
lan ra, những người vô tội bị giết không biết bao nhiêu mà 
kể. Tri phủ Hồ Châu là Đàm Hi Mẫn mới nhận chức chưa đầy 
nửa tháng, triều đình kết tội biết mà không tâu lên, ăn tiền 
che đậy, cùng với án sát Lý Hoán, huấn đạo Triệu Trinh Đồng 
bị tội treo cổ. 

Ngô Chi Vinh thù hận phú hộ Nam Tầm là Chu Hựu Minh sâu 
cay hơn cả vì hôm đó đến vòi vĩnh bị y chửi cho một trận, 


tống cổ đuổi đi nên cung khai với pháp ty phụ trách vụ án 
rằng cuốn sách có ghi rõ chiếu theo “Chu thị nguyên cảo 
thêm bớt nhuận sắc mà thành”, 

họ Chu đây chính là Chu Hựu Minh đó. Y còn tán thêm là cái 
tên Chu Hựu Minh, hiển nhiên lòng vẫn còn nhớ về thời 
trước, nguyền rủa bản triều. Chỉ vì thế mà Chu Hựu Minh 
cùng năm đứa con trai đều bị chém, tài sản hơn chục vạn 
của nhà họ Chu, Thanh đình hạ lệnh thưởng cả cho Ngô Chỉ 
Vinh. 

Thảm khốc hơn hết, những công nhân khắc bản, ấn loát, bọc 
bìa, cho chí cả đến những lái buôn, chủ tiệm sách, người làm 
luôn cả kẻ mua người đọc, tra xét ra cũng bị chém đầu hết. 
Cứ theo sách sử còn ghi chép, thời đó ở Tô Châu, Hử Thự 
Quan có một chủ sự thuế khóa tên là Lý Thượng Bạch, tính 
thích đọc sử, nghe nói nhà sách Xương Môn ở Tô Châu có 
một bộ Minh Sử mới in, nội dung rất hay nên sai một công 
dịch sang mua. Người công sai đó đến nơi thì chủ nhân của 
thư cục đó đi ra ngoài nên y bèn sang nhà một ông lão họ 
Chu ở bên cạnh ngồi chờ cho tới khi người chủ trở lại mua 
sách mang về. Lý Thượng Bạch đọc được mấy quyển, cũng 
không để ý. Ngờ đâu, mấy tháng sau vụ án nổ ra, tra cứu 
các nhà sách xem những ai mua. Khi đó Lý Thượng Bạch 
đang công cán tại Bắc Kinh, bị khép vào tội đọc nghịch thư, 
trảm quyết ngay tại chỗ. Chủ nhân nhà sách và gã công 
dịch bị sai đi mua cũng bị chém đầu. Đến cả ông già họ Chu 
kế bên cũng bị liên lụy về tội biết kẻ đi mua nghịch thư mà 
không báo ngay lại còn để cho y ngồi trong nhà chờ đáng lý 
tội phải chết chém nhưng nghĩ tình tuổi đã bảy mươi nên 


miễn cho, chỉ bị cùng vợ con đày ra biên ải. 

Còn như danh sĩ Giang Nam là bọn Mao Nguyên Tích, vì 
Trang Đình Long ngưỡng mộ đại danh, trong sách có liệt kê 
tên tham hiệu, nhất loạt đều bị lăng trì cả thảy mười bốn 
người trong một ngày. Lăng trì xử tử là bị cắt từng nhát dao 
trên khắp người để cho phạm nhân chịu mọi đau khổ, lúc ấy 
mới chết. Chỉ vì một bộ sách mà không biết bao nhiêu gia 
đình nhà tan người mất.” (Kim Dung - Lộc Đỉnh Ký, ch. 1 - 
bản dịch Nguyễn Duy Chính) 

Kim Dung đã dựa khá nhiều vào ngoại sử và địa phương chí 
để tường thuật lại biến cố này, và mặc dù có đôi chỗ phóng 
đại, những chỉ tiết đại lược đều chính xác, kể cả những nhân 
vật không mấy quan trọng. 


LỊCH SỬ 

Có lẽ khó mà hình dung được toàn cảnh khi chúng ta chỉ 
nhấn mạnh vào một biến cố mà quên đi cái lịch sử trước và 
sau sự việc. Vụ án văn tự đời Thanh không phải là một hiện 
tượng đơn lẻ mà chỉ nổi bật vì đánh dấu một thời kỳ, nhất là 
vụ án đó đưa đến nhiều cuộc truy nã và thảm sát mà đối 
tượng là giới văn nhân miền Hoa Nam. Người ta đã bỏ quên 
cái thế chông chênh của Thanh triều khi lập quốc, là một số 
bộ tộc vùng Đông Bắc, tràn xuống cai trị cả một khối đại 
chúng người Hán lớn gấp bội họ về dân số cũng như về đất 
đai. Trấn áp dường như là mẫu số chung của bất cứ thế lực 
cai trị nào cảm thấy vị trí của mình mang nhiều bất ổn, từng 
xảy ra ở nhiều triều đại trong quá khứ, nổi bật nhất là đời 
Tần, đời Nguyên vì họ cũng từ bên ngoài vào cai trị Trung 


Nguyên nhưng không phải thảm khốc hơn đời Minh, đời Hán 
là những triều đại của chính dân tộc Trung Hoa. Có điều 
người ta nhắc nhiều và dễ phóng đại về một kẻ thù hơn là 
nói về chính mình. Điều đó cũng dễ hiểu và tâm thức đó 
hiện diện trong cả lịch sử, trong mọi dân tộc, kể cả người 
Việt chúng ta. Chúng ta ít nói đến, hay nói một cách sơ lược 
về những vụ tàn sát hàng chục ngàn người Chiêm Thành, 
người Chân Lạp khi ông cha ta Nam tiến nhưng lại kết án 
nặng nề những vụ đàn áp dưới thời Pháp thuộc, mặc dầu số 
lượng nạn nhân có thể ít hơn nhiều. Rộng rãi với mình, khắt 
khe với người âu cũng là chuyện thường tình. 

Vua Thuận Trị nhà Thanh (1644-1661) băng hà lúc mới 23 
tuổi, để di chiếu lại cho 4 vị cố mệnh đại thần phụ chính cho 
người con trai mới lên 7 tuổi của ông là Huyền Diệp (II, 
Hsuan-yeh) lên ngôi lấy niên hiệu Khang Hi[5]. Bốn người đó 
là Sách Ni (HH, Soni), Tô Khắc Tát Cáp ([HHI, Suksaha), Át 
Tất Long ([ILL, Ebilun), và Ngao Bái ([L, Oboi). 

Cả bốn người này đều thuộc Thượng Tam Kỳ, là cơ quan đầu 
não trong triều đình. Sách Ni thuộc Chính Hoàng Kỳ, Át Tất 
Long và Ngao Bái thuộc Tương Hoàng Kỳ còn Tô Khắc Tát 
Cáp thuộc Chính Bạch Kỳ[6]. Chính Hoàng và Tương Hoàng 
vốn là quân đội chủ lực của Hoàng Thái Cực (tức vua Thái 
Tông nhà Hậu Kim Aberhai) còn Chính Bạch Kỳ là quân do 
Đa Nhĩ Cổn (tức vua Thái Tổ nhà Hậu Kim Nurhachi)[7] 
thống lãnh. Cả bốn người này đều đã lập nhiều công lao 
chiến trận trong đó Sách Ni, Tô Khắc Tát Cáp và Át Tất Long 
đã được phong đến chức Giáp Lạt Chương Kinh, trông coi 
một phần năm của kỳ binh, đời đời thế tập, ngang hàng 


Nam tước. Riêng Tô Khắc Tát Cáp còn được phong Thái Tử 
Thái Bảo và Át Tất Long được phong Thiếu Phó, Thái Tử Thái 
Bảo. Riêng Ngao Bái gốc bộ tộc Guwalgiya - một bộ lạc rất 
dũng mãnh và hiếu chiến - chỉ thuần túy là một võ quan có 
nhiều công trận và được phong Nam tước kiêm danh hiệu 
dũng sĩ (baturu - Ba Đồ Lỗ). Cũng cần nhắc lại là người Mãn 
Châu cũng như người Mông Cổ gồm nhiều bộ tộc và thường 
đánh lẫn nhau cho tới khi Nurhachi thống nhất được toàn 
thể khi vực và trở thành một lực lượng đáng kể. Chính vì thế, 
giữa các phụ chính đại thần, vốn dòng dõi những bộ lạc thù 
nghịch vẫn có những bất đồng và cuộc tranh chấp còn kéo 
dài cho đến khi Ngao Bái lấn lướt được tất cả để trở thành 
nhân vật khuynh loát cả triều đình[8]. 

Giai đoạn này người Mãn Châu mới làm chủ Trung Nguyên 
và tổ chức hành chánh vẫn mang nhiều tính chất trấn áp, 
nặng về quân sự và trừng trị hơn là xây dựng một xã hội có 
trật tự. Điều đó cũng dễ hiểu vì sau khi họ tiến vào Bắc Kinh 
(1644), nhà Thanh còn phải đối phó với rất nhiều nhóm nổi 
dậy và chinh chiến triền miên mấy chục năm sau vẫn chưa 
hết. 

Để duy trì được quyền lực, họ áp dụng một chính sách độc 
tài lấy bạo lực làm cơ sở (authoritarianism). Những cấm ky 
gay gắt được đặt ra - và vụ án Minh Sử cũng vì thế mà phát 
sinh. Nực cười hơn cả là việc ky húy đó lại là một sản phẩm 
của văn minh Trung Nguyên, kiêng cữ trở thành một lề thói, 
kể cả việc kiêng tên, cấm đoán áp dụng trong thi cử do 
chính người Hán đặt ra. 

Hai biến động quan trọng nhất mang tính chất “dằn mặt” tại 


Giang Nam là vụ Thuế ở Giang Nam (Kiangnan Tax Case) và 
vụ án Minh Sử (Ming History Case). 


Vụ Thuế Giang Nam 

Vụ án xảy ra năm 1661 ở bốn phủ Tô Châu (Soo-chou), 
Thường Châu (Ch'ang-chou), Trấn Giang (Chen-chiang) và 
Tùng Giang (Sung-chiang) mà cao điểm là tại Tô Châu ngay 
miền bắc Thái Hồ. 

Giang Nam là địa khu vẫn nổi tiếng là văn vật, lắm nhân tài 
và chính trong triều Thanh đã sản sinh rất nhiều danh nho. 
Tuy nhiên vùng Giang Nam cũng lại là nơi bị triều đình trù 
dập, vừa là nơi hoạt động của dư đảng nhà Minh, lại là nơi 
các sĩ tử luôn luôn có ý ngấm ngầm chống đối. 

Triều đình vì thế đã đánh thuế vùng này cao hơn những 
vùng khác, lại nhiều sưu dịch (corvée) và những loại phụ 
thu. Dân bản địa cũng bị đối xử kỳ thị và không được giữ 
những chức vụ cao trong chính quyền và việc khác biệt đó 
chỉ được bãi bỏ kể từ năm 1660, 16 năm sau khi người Mãn 
Châu làm chủ Trung Nguyên. 

Năm 1661, ngự sử Trương Phượng Khởi (LLL) tâu rằng bốn 
phủ Tô, Thường, Tùng, Trấn đã bị thất thu thuế nặng nề và 
yêu cầu trừng trị nặng những quan lại trấn nhậm tại đây. 
Trong biểu chương có viết: 

“Thuế là việc hết sức cần yếu cho quân đội và triều đình, 
thành thử các quan lại phải chăm lo việc thu thuế. Chỉ khi 
nào hoàn thành được nhiệm vụ thu thuế, lúc đó mới thực sự 
làm tròn trách nhiệm của một đường quan. Gần đây thần 
xem xét các tấu chương của quan viên thấy Trực Lệ và các 


tỉnh đã khiếm ngạch nặng nề... Triều đình phải chờ cho các 
tỉnh có hoàn thành nhiệm vụ hay không trước khi thuyên 
chuyển hay thăng cấp cho họ[9]” 

Cứ như thế, triều đình đã đặt gánh nặng lên quan lại, coi 
như hàng năm họ phải thực hiện một số chỉ tiêu nào đó nhất 
định thay vì uyển chuyển theo tình hình kinh tế địa phương. 
Quan lại đã vô tình đóng vai trò một người thu thuế hơn là 
đặt trọng tâm vào việc cai trị. 

Vụ án đầu đuôi xảy ra như sau: 

Một quan huyện mới được bổ nhiệm có cử chỉ khinh mạn 
cấp trên nên bị hăm he là sẽ bi trừng trị nếu không làm tròn 
nhiệm vụ thu thuế. Y bèn áp dụng những phương pháp tàn 
nhẫn để áp bức lương dân khiến cho người người oán hận. 
Đời xưa, mỗi khi có hàm oan, dân chúng thường dùng hai 
biện pháp. Một là khóc ở trong miếu đền để cáo tố với qui 
thân (khốc miếu - LL), hai là đầu đơn tố cáo với triều đình để 
xin tiêu hủy bản án (tấu tiêu án - [ILL). 

Vào tháng 3 năm 1661, khi các quan đang tế ở Khổng Miếu 
đất Tô Châu, trong đó có cả tổng đốc sở tại thì khoảng 100 
nho sinh kéo đến khóc lóc đầu đơn xin bãi chức viên quan 
huyện. Những người cầm đầu lập tức bị bắt giam. Sau vụ 
này, viên tổng đốc ra lệnh cho phải truy lùng gắt gao những 
kẻ nạp thuế trễ, nhiều nơi quan lại phải hết sức tích cực để 
cho sớm hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng cũng còn có chỗ 
chưa chu toàn, theo tấu chương của quan tổng đốc có đến 
13,517 người có máu mặt chưa nạp thuế và 254 nha lại còn 
dùng dằng. Những kẻ có mặt trong vụ biểu tình bị tố cáo 
ngoài tội khi quân còn có liên lạc với Trịnh Thành Công ở Đài 


Loan. 

Bốn viên cố mệnh đại thần phụ chính hoàng đế lập tức cho 
mở cuộc điều tra để lùng bắt bọn phản tặc. Đến lúc này, bao 
nhiêu tội vạ của việc thiếu thuế đổ lên đầu bọn nho sinh, 
những kẻ tham gia vụ khốc miếu và cả những người bị vu 
cáo là liên lạc với họ Trịnh đều bị triều đình bắt và kết án 
phản nghịch. 

Vào tháng 5 năm 1661, khâm sai được phái xuống Giang 
Nam thiết lập một công đường ở Nam Kinh. Tất cả 22 người 
bị đánh đập, tra khảo và tất cả đều nhận tội trốn thuế và có 
âm mưu phản loạn. Ngày mồng 7 tháng 8 năm 1661, tất cả 
bị đưa ra pháp trường: 

“Vào giờ hành quyết, quảng trường được binh sĩ bao quanh 
dưới quyền giám trảm của quan Tổng Đốc. Khoảng giờ Mão, 
các phạm nhân được đưa ra khỏi nhà ngục, tay bị trói giật 
cánh khỉ, mỗi người sau lưng cắm một cây cờ, miệng bị nhét 
hạt dẻ. Mỗi người có hai người lính áp giải hai bên đẩy đi 
trên đường phố. Thân nhân và những người đi xem muốn 
tiến đến gần hơn bị lính dùng giáo và sống gươm gạt ra. Chỉ 
một lát, tiếng súng lệnh nổ vang, đầu người rơi xuống. Lính 
túa ra khắp bốn bề, quan dân đều dạt ra, chỉ còn lại những 
bãi máu và những tử thi cụt đầu trên pháp trường...”[10] 
Hậu quả của vụ án Giang Nam còn theo đà lan rộng. Nhiều 
nơi bị truy bức, nhiều nhàbi tịch biên, nhiều nho sĩ bị tước 
bằng cấp chức vụ. Theo ước tính có đến 11,346 người bị lột 
chức sinh viên (cũng tương đương như khóa sinh của ta, 
nghĩa là đậu được kỳ sách hạch tại tỉnh để có tư cách đi thi 
hương). Nhiều nho sĩ tiếng tăm và quan lại đất Giang Nam bị 


mất chức. 

“Ngoài thành phần quan lại địa phương bị giáng cấp hay 
cách chức, giới nho sĩ và sinh viên bị tước mất danh hiệu lên 
đến hàng trăm ở địa phương nhỏ và lên đến hàng ngàn ở 
khu vực lớn. Bị đặt vào trong tình trạng thanh trừ, sau này 
số người vào làm việc ở nha môn chỉ còn một nhúm và 
những khoa thi mở ra cũng chỉ lèo tèo vài người dám ghi tên 
ứng thí mà thôi.”[11] 

Sau vụ án này, người dân Giang Nam hận thù triều đình Mãn 
Thanh khôn tả khiến vua Khang Hi phải tìm cách để cho họ 
nguôi ngoai. Năm 1679, khi triều đình mở khoa thi bác học 
hoành từ ([LHIHL) để chiêu dụ những người còn hoài vọng nhà 
Minh hay có dạ chống đối, vùng Giang Nam được đặc biệt 
chú ý. Giang Nam có hai mươi sáu người trúng tuyển (trong 
số năm mươi người), trong số đó bốn vị đã từng trực tiếp 
dính líu đến vụ án Giang Nam thuở trước. Trong chuyến Nam 
Tuần (Southern Tour) năm 1684, vua Khang Hi đã hết sức từ 
hòa trong việc tiếp xúc với dân chúng, lại đích thân đến tế 
mộ các vua nhà Minh, và lên tiếng khen ngợi vùng đất văn 
vật, nhấn mạnh việc ông vẫn thường đọc Sử Ký hằng đêm. 
Tuy nhiên ông cũng dè dặt nên vẫn đặt hành cung trong khu 
vực người Mãn có tường cao và tướng lãnh bao quanh trong 
thành Nam Kinh. 


Minh Sử 

Vụ án Minh Sử kéo dài từ năm 1661 đến năm 1663 xảy ra 
chỉ cách Tô Châu một trăm dặm về phía nam ở vào khu vực 
Hàng Châu, Chiết Giang. Cho tới thời gian này, hầu hết sĩ 


phu Trung Hoa đã nản chí không còn có hi vọng khôi phục 
giang sơn bằng võ lực và đại đa số chọn thái độ lánh đời, 
chống đối một cách tiêu cực bằng cách không ra làm quan 
với người Mãn Thanh. Họ chỉ còn chống đối ngấm ngầm 
bằng văn chương và nghệ thuật, và chính võ khí của họ đã 
là nguyên nhân để Thanh triều có cớ đàn áp. 

Vào cuối đời Minh, một danh thần và cũng là một sử gia là 
Chu Quốc Trinh (1557-1632) đã soạn một bộ sử lấy tên là 
Hoàng Minh sử cảo. Chu Quốc Trinh đỗ tiến sĩ năm 1589, 
làm quan tới chức Thượng Thư bộ Lễ kiêm Nội Các Đại Học 
Sĩ (Thiên Khải thứ 3 - 1623) rồi thăng Tướng Quốc (Thủ Phụ) 
nhưng vì không theo phe đảng của hoạn quan Ngụy Trung 
Hiền nên từ quan về ở Nam Tầm tỉnh Chiết Giang. 

Họ Chu đã dày công soạn thảo một bộ sử về thời Minh trong 
đó có nhiều phần khác nhau bao gồm Hoàng Minh Đại Sử 
Ký, Hoàng Minh Đại Chính Ký, Hoàng Minh Đại Huấn Ký đã 
được lần lượt in ra trong những năm sống ở Nam Tầm. Riêng 
bộ sau cùng Minh Lịch Triều Chư Thần Truyện chưa soạn 
xong thì ông mất (Sùng Trinh ngũ niên 1632). Gia cảnh ngày 
càng xuống dốc nên con cháu phải đem bộ thủ cảo dở dang 
của ông đem bán cho một phú gia ở Nam Tâm là Trang 
Duẫn Thành.[12] 

Trang Duẫn Thành có một người con trai tên là Trang Đình 
Long (Chuang Tring-lung), đỗ sinh viên (sheng-yuan)[13] 
nhưng sau đó mắt bị lòa nhưng vẫn kỳ vọng tiếp tục một 
công trình nghiên cứu. Trang Đình Long đã chọn bộ Minh Sử 
của Chu Quốc Trinh để tu đính và tăng bổ dưới nhan đề Minh 
Sử Kỷ Lược[14]. Bộ sách này được nhiều nho sĩ Giang Nam 


như Mao Nguyên Minh, Phan Sanh Chương, Ngô Viêm... tổng 
cộng mười bảy người tiếp tay mấy tháng mới xong. Những 
nho sĩ đó đều là người còn hoài vọng triều Minh nhưng cũng 
không phải là những người nổi tiếng từ trước mà ngược lại, 
chính vì vụ án Minh Sử mà họ còn được lưu danh đến ngày 
nay. Chỉ có hai người được coi như xuất sắc là Ngô Viêm và 
Phan Sanh Chương đã được Cố Viêm Võ viết về tiểu sử của 
họ trong một bài viết nhan đề Thư Ngô Phan Nhị Tử Sự in 
trong Bi Truyền Tập Bổ (Mẫn Nhĩ Xương, Bắc Kinh 1931). 
Cũng trong bài này Cố Viêm Võ chê khả năng của Trang Đình 
Long và bộ Minh Sử Kỷ Lược là phẩm chất không đủ 
(incompetent) nên ông đã không tham gia khi được mời và 
đó là lý do tại sao ông đã thoát khỏi vụ án. Cả Lục Kỳ, Tra Kế 
Tá và Phạm Tương cũng không nhận rằng mình có tham dự 
vào việc soạn thảo bộ sách này nên cũng được miễn tội.[15] 
Trang Đình Long chết vào khoảng đầu năm 1660 và việc 
hoàn thành bộ sử này do cha ông, Trang Duẫn Thành, thực 
hiện. Minh Sử Kỷ Lược được ¡in và phổ biến tại Hàng Châu 
cuối năm đó. Một cách tổng quát, bộ sử này chỉ nhằm ghi lại 
những sự kiện đã xảy ra dưới triều Minh nhưng cũng có một 
số chỉ tiết có ý miệt thị nhà Thanh. Những vị vua đầu của 
nhà Đại Kim chẳng hạn như Đa Nhĩ Cổn[16] (Nurhachi) lại 
không được gọi là vua Thái Tổ mà vẫn dùng tên riêng, niên 
hiệu cũng sử dụng niên hiệu triều Minh có vẻ như coi họ vẫn 
là những dân tộc còn man rợ. Những tướng lãnh người Hán 
về hàng Mãn Thanh lập được nhiều công trạng như Khổng 
Hữu Đức, Cảnh Tinh Trung bị coi như những quân giặc (trong 
khi đó họ hiện là những phiên trấn đang hùng cứ vùng Nam 


Trung Hoa). 

Tuy nhiên không phải ngay từ đầu bộ sách này đã bị để ý. 
Một bản được gửi về Bộ Lễ (như một hình thức đăng ký bản 
quyền và kiểm duyệt ngày nay) vào tháng giêng năm 1661 
đã được phê là “không có gì đáng ngại”. Tuy nhiên một số 
quan lại tìm cách tống tiền Trang Duẫn Thành bằng cách 
bươi móc một số “cấm ky” để lấy vài nghìn lạng bạc đã 
không thành công nên đã làm đơn tố cáo lên Bộ Hình trong 
đó người hăng hái nhất là Ngô Chi Vinh, quan huyện Qui An. 
Khi việc trở thành lớn chuyện, Lodo, một khâm sai người 
Mãn Châu được gửi xuống Hàng Châu điều tra và tịch thu tất 
cả những bản còn lại đem thiêu hủy. Trang Duẫn Thành bị 
bắt giam và chết trong ngục. Xác của ông ta lẫn thi hài của 
Trang Đình Long quật từ mộ lên đều bị nghiền nát và hỏa 
thiêu. 

Đầu năm 1662, hai khâm sai từ kinh đô xuống Hàng Châu, 
đem theo mấy trăm binh sĩ, lấy cung tất cả những quan lại 
và người có liên quan, lại bắt giam tất cả những ai họ Trang 
và họ Chu. Đến năm 1663, vụ án kết thúc, tất cả bao nhiêu 
người có dính líu đến đều bị xử tử, trong đó người tham gia 
viết sách đã đành mà cả người in cho chí những người trót 
mua phải bộ sách cấm. Tổng số người bị giết lên tới 70, gia 
đình họ bị đày lên Mẫn Châu và gia sản bị tịch biên. Một tài 
liệu của người đương thời cho hay là họ “nghe nói có ngày 
đến hơn 200 người bị giết, còn vợ con, gia nhân thì bị đày đi 
biên tái không bao giờ trở về và số đó còn đông gấp mấy lần 
số người bị xử tử. Đây là đại họa lớn nhất từ khi có tân 
triều ”[17] 


Ngoài hai vụ đại án Thuế Giang Nam và Minh Sử, đầu đời 
Thanh cũng còn nhiều vụ đàn áp khác nhất là trong những 
năm Ngao Bái nắm quyền phụ chính. Tuy nhiên phần lớn 
cũng chỉ bị giam, bãi chức nhưng không đến nỗi mất mạng. 
Phải nói rằng trọng tâm của những vụ trấn áp nằm ở Giang 
Nam, nơi mà sĩ phu còn nhiều điều bất phục, nhất là giai 
đoạn này lực lượng của Trịnh Thành Công từ Đài Loan vẫn 
thường tấn công vào vùng duyên hải, nhiều lần tạo được 
những thanh thế khá lớn. 


Nguyên nhân của vụ án Minh Sử 

Có nhiều lý do đưa đến vụ án Minh Sử ngoài những nguyên 
nhân cụ thể như chính sách chuyên chế của nhà cầm quyền, 
vấn đề ky húy vốn dĩ là một trong những trọng tội của thời 
phong kiến, và chủ trương đàn áp của nhà cầm quyền Mãnh 
Thanh đối với giới văn nhân Hán tộc. 

a/ Nguyên nhân thực tế 

Cho tới năm 1660, người Mẫn Châu đã cai trị Trung Hoa 
được gần 20 năm mặc dầu một số khu vực ở ven biển Nam 
Trung Hoa và đảo Đài Loan vẫn chưa thuộc quyền kiểm soát 
của họ. Có thể nói, triều đình nhà Thanh vẫn còn đang tiếp 
tục công việc “bình định” mà chưa hoàn toàn làm chủ Trung 
Nguyên. Hơn thế nữa, một số tướng lãnh Minh triều về hàng 
hiện là những phiên trấn cũng không phải là không có 
những đe dọa ngầm đối với một triều đại ngoại tộc sơ sinh. 
Nhà Thanh khi đó có những vị ấu quân và việc triều chính 
tùy thuộc nhiều vào các thân vương phụ chính. Sau khi quân 
Thanh vượt qua quan ải vào chiếm Bắc Kinh, nhiếp chính 


vương Dorgon[18] đã áp dụng một đường lối tương đối hữu 
hiệu. Ông sử dụng lại bộ máy hành chánh cũ của triều Minh 
một mặt khuyến khích các nho sĩ ra cộng tác với tân triều 
nhưng mặt khác đưa ra những sắc luật cưỡng bách người 
Hán phải gióc tóc đuôi sam (pigtail), ăn mặc theo lối người 
Mãn. Dorgon cũng chiếm lãnh rất nhiều đất đai để phân 
phối lại cho giới tướng lãnh và quí tộc nhà Thanh. 

Năm 1650, Dorgon từ trần, vua Thuận Trị mới bắt đầu tự 
mình cầm quyền trị nước. Nhà vua tương đối cởi mở, học 
tiếng Hoa để giao tiếp thẳng với các quan lại người Hán 
bằng chính ngôn ngữ của họ. Chính thái độ đó đã khiến cho 
giới thân vương Mãn Châu đâm ra e ngại nên càng có tâm lý 
phản kháng mạnh hơn. Năm 1661, vua Thuận Trị băng hà vì 
bệnh đậu mùa, di chiếu lại cho người con thứ ba (vì lý do 
cậu bé này đã lên đậu rồi mà không chết) là Huyền Diệp, 
niên hiệu Khang Hi. 

b/ Nguyên nhân tâm lý 

Nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta có thể nêu ra là sự đối 
kháng ngấm ngầm giữa giới tướng lãnh Mẫn Thanh và sự e 
ngại bị Hán hóa. Dưới thời vua Thuận Trị, nhà vua đã có 
khuynh hướng “thân” Hán tộc, du nhập nhiều tập tục và 
điển chế Trung Hoa và tạo ra những úy ky ngấm ngầm trong 
giới quí tộc e ngại người Mãn Châu rồi cũng sẽ bị tan biến 
vào giòng sinh mệnh văn hóa của Trung Nguyên như nhiều 
triều đại di địch trước. Trong khi đó, giới văn nhân Trung Hoa 
lại tự cho mình là dân tộc có nền văn minh cao nay bị một 
đối thủ kém khai hóa hơn chiến thắng và thường dùng biện 
pháp tiêu cực để chống đối là văn chương phúng thích, mỉa 


mai như một vũ khí ngầm. 

Nguyên nhân thứ hai là sự khủng hoảng của giới quân sự 
Mãn Thanh nay đã bước vào tuổi xế chiều cảm thấy quyền 
hành của mình ngày càng thoát khỏi tâm tay khi những thế 
hệ đi sau đã ít nhiều đẩy họ ra khỏi vùng ảnh hưởng. Tương 
tự như thế, giới nho sĩ Trung Hoa cũng thấy việc hoài vọng 
tiền triều càng ngày càng tan biến và phần lớn cái quá khứ 
huy hoàng của triều Minh mà họ tưởng tượng ra bị quên 
lãng dần. Ở tuổi già con người thường tự tô vẽ cái quá khứ 
của mình và ai cũng thấy cái quá khứ đó êm đềm không 
khác gì hình ảnh của một tình nhân cũ luôn luôn xinh tươi 
yêu kiều trong tâm tưởng. 

Sự thay đổi tương đối khá gấp rút khi xã hội Trung Hoa có 
nhiều tiếp cận với thế giới bên ngoài ở thế kỷ 17 cũng lại là 
một nguyên nhân khác. Vào thời kỳ này, khi các nước Âu 
Châu đang bước vào một kỷ nguyên thám hiểm, tìm kiếm 
những vùng đất mới để mở rộng giao thương, tình hình xã 
hội đã có nhiều biến chuyển. Xã hội Trung Hoa phản kháng 
dị tộc ngoài việc thành lập những tổ chức bí mật cũng tạo 
thành những đợt di cư ồ ạt sang nước ngoài điển hình là các 
nước ở phía nam mà họ gọi chung là Nam Dương (ngày nay 
được dùng để chỉ Indonesia) trong đó một số đông chạy 
sang miền trung và miền nam nước ta (vì thế họ được gọi là 
Minh Hương). Mặc dù việc bỏ nước ra đi để tránh một chế độ 
hà khắc đã kéo dài suốt lịch sử, cuộc di cư của người Trung 
Hoa vào thế kỷ thứ 17 không những ảnh hưởng khá mạnh 
đến những biến động tại vùng Giang Nam mà không ít định 
hình những khuôn mẫu của vùng cực nam bán đảo Hoa-Ấn, 


tạo nên một số mẫu mực sinh hoạt và văn hóa của miền 
Nam Việt Nam. 

Những xung khắc thực và giả đó đã đưa tới những biến 
động, tạo nên những vụ trấn áp vô lối và những bóng ma 
ám ảnh nhà cầm quyền. Hiện tượng lịch sử đó được lập đi 
lập lại trong nhiều quốc gia, nhiều thời đại dưới nhiều hình 
thức khác nhau và vì thế hầu như những khởi đầu của một 
chế độ độc tài nào cũng có những vụ Văn Tự Ngục. 


KẾT LUẬN 

Kim Dung cho biết chính sự khốc liệt và tàn phá của Cách 
Mạng Văn Hóa dưới thời Mao Trạch Đông đã là một trong 
những nguyên nhân ông mở đầu bộ tiểu thuyết võ hiệp Lộc 
Đỉnh Ký bằng vụ án dưới triều Thanh mà chính tổ tiên ông 
cũng dự phần trong đó.[19] 

Khi người Mãn Châu chiếm được Trung Hoa, tuy cũng là một 
dân tộc ở quan ngoại nhưng họ không đến nỗi quá cách xa 
về văn hóa như người Mông Cổ thuở trước. Trái lại họ cũng 
đã có một nền văn minh khá đặc thù và nhà Thanh đã đưa 
ra nhiều chính sách với ý định làm thay đổi tận cốt rễ sinh 
hoạt tập quán của Trung Nguyên để Mãn hóa người Hán. Sự 
xung khắc giữa dân chúng và triều đình kéo dài cho đến tận 
cuối đời Thanh và luôn luôn hiện diện ở một mức độ nào đó 
nặng hay nhẹ tùy theo chính sách của triều đình. 

Thực tình mà nói, việc người Mãn Châu làm chủ được Trung 
Hoa không đơn giản là một cuộc xâm lăng của một dân tộc 
quan ngoại tiến đánh Trung Nguyên mà là một sự biến 
chuyển quan trọng để thay đổi một triều đại hết sức mục 


nát - khôi hài thay giới trí thức Trung Hoa vẫn tiếp tục tôn 
chỉ phản Thanh phục Minh qua nhiều thế hệ, lan ra cả đến 
những cộng đồng Hoa kiều đã di cư sang nước ngoài[20] - 
và những vụ tàn sát thảm khốc nhất ở giai đoạn thay chủ 
đổi ngôi đó cũng chưa hẳn do người Mãn Châu gây nên mà 
do chính người Hán giết người Hán trong các vụ nổi dậy của 
Trương Hiến Trung, Lý Tự Thành hay của những đội Lục 
Doanh (Hán kỳ) của những tướng nhà Minh về hàng như 
Hồng Thừa (Thặng) Trù, Thượng Khả Hỉ hoặc Ngô Tam Quế. 
[21] 

Ngoài những nguyên nhân trực tiếp đã gây ra hai vụ đại án 
ở Giang Nam, chúng ta cũng không thể quên rằng trong thời 
kỳ đầu Thanh triều phải đối phó rất gay go với những vụ nổi 
dậy, từ dư đảng của nhà Minh đến những vụ bạo loạn. Quan 
trọng nhất phải nói đến lực lượng của Trịnh Thành Công ở 
Đài Loan mà căn cứ địa trên đất liền của lực lượng này chính 
là vùng Mân Triết. Trước đó không lâu (cuối năm 1659), họ 
Trịnh đã gần như khống chế toàn vùng khi đem quân dọc 
theo sông Dương Tử lên đến gần Nam Kinh. Mặc dù quân 
Thanh đẩy lui được chiến thuyền họ Trịnh ra Đài Loan nhưng 
không thể không e ngại thành phần dân chúng vốn dĩ còn 
hoài vọng cựu triều và cũng là thành phần hưởng ứng phong 
trào 


chống lại triều đình nồng nhiệt và đông đảo hơn cả. Trong 
tình huống lưỡng đầu thọ địch, một mặt dư đảng nhà Minh ở 
phương Nam, một mặt người Mông Cổ tấn công biên thùy 
phương bắc, nhà Thanh bị đẩy vào thế “khoan nhượng là tự 


sát” và vụ án Văn Tự Ngục cũng chỉ phản ảnh một trong 
những khía cạnh dao động của nhà cầm quyền. Tâm lý sợ 
hãi cũng là một trong những tầng sâu của việc sử dụng bạo 
lực, vừa để chứng minh là mình vẫn còn sức mạnh, vừa để 
che dấu sự hoảng loạn khi thấy thời đại đang có những thay 
đổi lớn lao mà họ ngầm cảm thấy mình không thể đi ngược 
lại trào lưu của cơn hồng thủy. 

Chính vì thế mà Thanh triều đã thẳng tay trấn áp thành 
phần trí thức của Trung Hoa điển hình là hai vụ Thuế Giang 
Nam và Minh Sử. Giai đoạn Ngao Bái cầm quyền cũng xen 
kẽ giữa hai đời vua, Thuận Trị và Khang Hi đều có khuynh 
hướng muốn dung hòa văn hóa Hán Mãn tạo nên sự đố ky 
ngấm ngầm của đám cựu thần, e ngại rằng ảnh hưởng của 
họ bị sút giảm trước quan điểm mới mẻ của hai vị hoàng đế. 
Giai đoạn đó đánh dấu một thời kỳ “vỡ hạt” khi thế hệ con 
cháu đã trưởng thành sau hai mươi năm chiếm được Trung 
Hoa. Đến lúc này, số người Mãn Châu hội nhập vào sinh hoạt 
của người Hán càng ngày càng nhiều, tử đệ của các đại thần 
tham dự những cuộc khảo thí và hôn nhân Mãn - Hán mỗi 
lúc một phổ biến. Sự hòa loãng đó tuy khiến cho tâm lý thù 
nghịch của lớp người mới bớt dần thì ngược lại thế hệ thứ 
nhất - nay đã già (các phụ chính đại thần thời đầu Khang Hi 
đều ở vào tuổi 60 trở lên) lại có cảm tưởng rằng cái hào 
quang trai trẻ của mình khi “ngồi trên lưng ngựa mà lấy 
thiên hạ” càng lúc càng mờ nhạt. 

Trong khi đó cựu thần và văn nhân người Hán thì hoài vọng 
tiền triều theo thói quen của những “Bạch đầu cung nữ tại, 
Nhàn tọa thuyết Huyền Tông[22]”, còn kẻ cầm quyền thì 


khắc khoải khi chính con cháu họ cũng không còn giống 
mình và sự cọ sát đó đã trở thành những xung khắc tâm lý 
tạo nên vụ thảm án Văn Tự Ngục. Đó là nguyên nhân sâu xa 
ít ai nghĩ đến của vụ án văn chương này. Chính vì thế mà vụ 
trấn áp được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau, tùy theo 
thời kỳ và tùy theo quan điểm chính trị. 

Các sử gia ngày hôm nay đã có cái nhìn tương đối khác hơn 
về những năm đầu của triều Thanh. Vết nhơ lịch sử đó đã vẽ 
thành những nét đậm màu ghi dấu những đối nghịch vào 
thời kỳ một triều đại mới thành lập nhưng lại cũng lót đường 
cho hơn 100 năm tương đối thịnh trị và huy hoàng của ba 
đời Khang Hi, Ung Chính, Càn Long mà nhiều người cho rằng 
là thời đại đỉnh cao của văn minh Trung Hoa. Bao giờ cũng 
thế, phải tới thế hệ thứ hai, thứ ba người ta mới có đủ tỉnh 
táo để nhìn được vấn đề mà thế hệ thứ nhất bị che lấp. 

Kinh nghiệm lịch sử đó không phải lúc nào cũng được người 
đi sau học được. Việc xuống khỏi lưng ngựa để trị thiên hạ 
mới thực là một vấn đề vì để duy trì được một sự thịnh 
vượng và tiến bộ lâu dài, những nguyên tắc, lập pháp, lập 
qui, kỷ cương đường lối còn quan trọng hơn gươm đao, súng 
ống. Một triều đại biết từ bỏ cái bạo lực để xây dựng một xã 
hội văn minh và phú cường vừa phải có thời gian và... cũng 
lại cần những người lãnh đạo sáng suốt biết nhìn ra đại thể. 
Tháng 10/2003 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1/ Tiêu Phong ([): Minh Thanh Thập Đại Danh Án ([HHLHL) 
(Thương Vụ Ấn Thư Quán, Hongkong 1990) 


2/ Oxnam, Robert B.: Ruling from Horseback - Manchu 
Politics in the Oboi Regency, 1661-1669 (The University of 
Chicago Press, Chicago & London 1975) 


[1] Nam Man, Bắc Địch, Đông Di, Tây Nhung 

[2] Xem thêm Bút Nghiên, Thư Họa của Nguyễn Duy Chính 
[3] sách viết nháp, chưa in 

[4] Sách Ni (Soni) là cha của Songotu (Sách Ngạch Đồ), Tô 
Khắc Tát Cáp (Suksaha) sau bị Oboi (Ngao Bái) giết, Át Tất 
Long (Ebilun) tòng đảng với Ngao Bái. Những tên này có thật 
trong sử sách. 

[5] Vua Khang Hi sinh năm 1654, khi đó Thuận Trị mới 16 
tuổi??? 

[6] Bát Kỳ bao gồm 4 chính và 4 tương bao gồm những màu 
vàng, trắng, xanh, đỏ. Tương kỳ có thêm viền ở bên ngoài. 
Tất cả 8 kỳ đều do các thân vương (bối lặc) chỉ huy. Tám 
thân vương đó được gọi là Nghị Chính Vương là cơ chế hành 
chánh- quân sự quan trọng nhất của triều đình Mãn Thanh. 
(Xem thêm Thanh Binh nhập quan của Nguyễn Duy Chính) 
[7] Đoạn này có lẽ tác giả (NDC) nhầm, vì Nurhachi (Nỗ Nhĩ 
Cáp Xích) là cha của cả Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn. Đa 
Nhĩ Cổn (Dorgon) là em cùng cha khác mẹ với Hoàng Thái 
Cực và chỉ là Nhiếp Chính Vương cho Thuận Trị (Chú thích: 
Thái Nhi) 

[8] Nguyên nhân về sự xung đột giữa Chính Hoàng Kỳ, 
Tương Hoàng Kỳ với Chính Bạch Kỳ có lẽ còn do sự xung đột 
giữa Hoàng Thái Cực (Aberhai) với Đa Nhĩ Cổn (Dorgon). 


Tương truyền, Nỗ Nhĩ Cáp Xích (Nurhachi) định truyền ngôi 
cho con út Đa Nhĩ Cổn nhưng chưa kịp thì đã chết. Lúc đó, 
Hoàng Thái Cực đang có thực lực trong tay và tranh thủ sự 
ủng hộ của các thân vương, nhanh chóng đoạt ngôi Hãn. 
Sau khi Hoàng Thái Cực chết, Đa Nhĩ Cổn định cướp lại ngôi 
nhưng do có sự can thiệp của Hiếu Trang Hoàng Hậu (thân 
mẫu của vua Thuận Trị) nên thôi. Cũng có thể nói, chính Đa 
Nhĩ Cổn trong thời kỳ làm Nhiếp Chính Vương là người có 
công lớn giúp người Mãn Châu chiếm được Trung Hoa và xây 
dựng thể chế cho Đế quốc Đại Thanh. 

[9] Robert B. Oxnam tr. 103-4 

[10] Robert B. Oxnam: sdd tr. 105-107 

[11] Oxnam: 108 

[12] Theo Mạnh Sâm trong Thanh Sơ Tam Đại Nghi Án Khảo 
Thực và Thư Minh Sử Sao Lược thì Trang Duẫn Thành đỗ Tiến 
Sĩ năm 1658 và làm việc trong Hàn Lâm Viện (dẫn theo 
Robert B. Oxnam tr. 109) 

[13] qua được một kỳ thi địa phương để có thể ứng thí các 
cuộc thi Hương của triều đình, tương tự như khóa sinh của ta 
[14] Tiêu Phong viết là Minh Sử Toát Lược (Minh Thanh Thập 
Đại Danh Án tr. 154) 

[15] Nam Tâm Chí 1929 (The Gazetteer of Nan-hsun District) 
Oxnam: 109 

[16] Ở đây tác giả (NDC) nhầm. Đúng ra phải là Nỗ Nhĩ Cáp 
Xích (chú thích: Thái Nhị) 

[17] Robert B. Oxnam, tr. 111 

[18] Tức Đa Nhĩ Cổn (chú thích: Thái Nhi) 

[19] Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung là hậu duệ của Tra 


Thận Hành. 

[20] Xem thêm Thiên Địa Hội (biên khảo của Nguyễn Duy 
Chính) 

[21] Xem thêm Thanh Binh Nhập Quan (biên khảo của 
Nguyễn Duy Chính) 

[22] thơ Lý Bạch 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 19 tháng 5 năm 2004 


